Nguyên HiếnLê 


NHÀ XUẤT BẢN TỐNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


SĂN SÓC SỰ HỌC 
của 
CON EM 


NGUYÊN HIẾN LÊ 


SĂN SÓC SỰ HỌC 
của 


CON EM 


Khi lại gần e+ nhỏ thì em ấy 
đợi cho tôi hữi tình cảm: một lòng 
yêw 0ì hiện tại của em, một lòng 
kính tì tương lai em có thể có. 


PASTEUR 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Nguyên Hiển Lê 


TỰA 


Khả năng của dán tộc Liệt Nam thát là đáng kính! Từ 
đâu thể kỉ đến nay, khắp thế giới, chưa nước nào chịu nạn 
chiến tranh lâu như nước ta, non chín năm trời tôi, nếu kể 
cả từ hồi quân đội Nhật Bản đổ bộ lên I1ải Phòng thì là trên 
tmưởi hai nãm. 

Điểu làm cho ta tự hào nhất là trong những hoàn cảnh 
như vậy mà sự học vẫn phát triển, đều đều và mạnh mẽ. 
Trường học dựng lên nhiều. Khắp nước tiếng học vang lên. 
Tôi tiền chiến, cả nước Imay lắm được độ mười lăm Irưởng 
Trung học, báy giỏ có tới trên trăm rưỡi. Riêng tỉnh Long 
Xuyên, một miền hẻo lánh ở Iiậu Giang có bốn trường Trung 
học, một công và ba tư. Còn trưông Tiểu học thì vô số; nội 
một con đường nhỏ ở Tân Định (Sài Œôn) là đường Monceaux 
dài khoảng trăm thước, ta đã đêm được bón Irưởng. Dân sô 
trong miễn chiếm đóng chỉ bằng nửa dân số toàn quốc mà 
số học sinh ban Tiểu học tăng lên gấp năm, ban Trung học 
tăng lên gấp Tười. Chúng ta quả là một dân tộc hiểu học 
và tiền đô của quốc gia phải chói lọi ở phương Đông này. 


Sự học mạnh tiễn như vậy là do nhiều nguyên nhân. lôi 
Irưóc người ta hạn chế sự giáo dục, không mở thêm Irưởng, 
đặt ra những kỳ thi gắt gao để lựa học sinh, không khuyến 


5 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


khích sự mở trường tư, báy giở thì ngược lại, nên sô học 
sinh tăng lên rát mau. 


Tôi trước, dùng tiếng Pháp làm chuyển ngữ ngay từ ban 
Tiểu học nên chỉ có một số học sinh thông mình đôi chút mới 
theo nổi; bây giò Liệt ngữ thay thế Pháp ngữ thì trẻ nào, 
miễn là không có bệnh tật và được học đều đều, cũng có thể 
theo hết ban Trung học đệ nhất cấp. 


Sau cùng, chính các bực phụ huynh học sinh cũng trọng 
sự học của con em hơn trước. Trong mấy năm nay, chúng ta 
thấy biết bao gia tài trởng ngôi ăn suốt đời cha và đòi con 
cũng không hết, mà ngờ đâu, khói lửa chiến tranh chỉ mới 
tạt qua một lần, đã tan ra tro bụi! Như vậy thì để của cho 
con mà làm gì? Có dự bao nhiều, dung hết vào sự học của 
trẻ bấy nhiêu là yêu chúng đấy. 


Rôi chung ta lại nghĩïxa hơn: nước Liệt Nam đóc lập sẽ 
thiếu rất nhiều cán bộ trong mọi ngành hoạt động, ta phải 
đào luyện con em để chúng lãnh nổi nhiệm vụ giữ gìn non 
sông và kiến thiết quốc gia sau này; 


Nghĩ vậy nên nhiều vị nhịn ăn nhịn tiêu cho con em ăn 
học. Tôi biết một vị ở Lục tỉnh bỏ ra ba phần năm số lương 
để nuôi ba người con ăn học ở Sâi Œỏn; một vị khác, ngày 
ngày bận chiếc áo vá vai, vá lưng, đạp chiếc xe máy cũ, đi 
hớt tóc dạo trong những xóm lao động mà tháng nào cũng 
vậy, môi mùng 1 mùng 2 đã đen đủ 6008 lại đóng tiền học 
cho hai người con ở ban Trung học một tư thục nọ. Chưa 
bao giờ người cha Việt Nam hi sinh cho con bằng lúc này. 


Tuy nhiên, ta phải thành thực nhận rằng phẩm chưa được 


Nguyên Hiển Lê 


bằng lượng: học sinh có đông mà sức học thì kém. Bằng cấp 
Tiểu học bây giò không có giá trị bằng bằng cấp Sơ học hồi 
1930, và học lực một cậu tú hôi nảy không hơn học lực một 
học sinh đệ nhị hồi trưóc. 

Điều ấp cũng dễ hiểu: chúng ta không có đủ nhà giáo 
chuyên môn, sách giáo khoa còn thiếu, lóp học thì quá động, 
chương trình lại thay đối hoài và nhiều nơi, sự tuyển lựa học 
sinh không được kỹ lưỡng... 


Phải diệt những nguyên nhân đó, rồi trình độ chung của 
học sinh mới tiễn lên được. Cóng việc ấy chưa thể thực hiện 
gấp mà cũng không thuộc quyên của phụ huynh học sinh; 
nên chung ta chỉ có cách là săn sóc sự học của con em tại 
nhà để phụ lực với nhà trưởng, cho trẻ mau tấn tới. 


Nhiễu vị phụ huynh hiểu như vậy, dạy thêm hoặc Imướn 
thây dạy thêm môi ngày vài giò cho trẻ. Nếu trẻ đã lớn thì 
cho chúng học một lớp tối; những lớp này, trong các đô thị 
lớn, mọc lên càng ngày càng nhiễu. 


Song săn sóc phải có phương pháp thì mới khỏi hại cho 
trẻ. Chăng hạn, bắt trẻ học nhiều quá thì chúng đã chẳng 
tán tới mà còn thêm đân độn; giảng lại bài nhà trường cho 
chúng mà không biết cách thì chúng đã chẳng hiểu mà còn 
thêm rồi óc; hoặc muốn cho trẻ được điểm tốt mà làm cả 
bai cho chúng thì chỉ là dạy chúng ÿ lại, không chịu suy 
nghĩ, găng sức; cho học tư mà không lựa trường thì có khi 
là khuyến khích chúng nhập bọn với tụi cao bồi; mua sách 
cho trẻ đọc mà không biết lựa tức là vô tình đấu độc chủng, 
trẻ vì bệnh tật mà học thụt lùi, lại cho là chúng làm biếng, 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


ráy la, quát tháo thì chỉ làm cho chúng chán nản, buôn túi 
và sinh ra oán cha, anh... 


Vậy săn sóc sự học của trẻ là một bổn phán của phụ 
huynh và là một nghệ thuật cân biết một chút ít về tâm lÿ vả 
môn sư phạm. 

Vì thấy từ trước tới nay chưa có ai giúp độc giả hiểu 
nghệ thuật đó và làm trọn nhiệm vụ đó, nên chúng tôi soạn 
cuốn này, đem kinh nghiệm của một người cha và một nhà 
giáo ra góp ý kiến với chư vị. 

Chúng tôi rán viết cho thật giản dị để những bực phụ 
huynh ít học cũng có thể hiểu và áp? dụng ngay được. Những 
đoạn nào hơi có tính cách chuyên môn, khó hiểu thì chúng 
tôi cho in chữ nghiêng để độc giả dễ nhận. Những đoạn ấy, 
hiểu được thì càng hay, không cũng không hại. 


Chúng tôi lại rắn viết cho văn tất, bỏ phần lý thuyết vụ 
vơ để độc giả khỏi chán. Nếu khảo cứu tỉ mỉ về lÿ thuyết thì 
nhiều chương trong cuốn này có thể soạn thành những bộ 
sách hàng ngàn trang được. Chúng tôi vẫn biết phần đông 
độc giả đều bận bịu như một bạn đồng nghiệJ nọ của chứng 
tôi; đưa cho anh một cuốn về tân giáo dục dày độ bốn trăm 
trang, anh xua tay và lắc đầu lia lịa: “Không có thì giờ, 
không có thì giờ”, nên tự hạn chế, không viết quá trăm rưỡi 
trang. Song chúng tôi chắc vân có một số độc giả chưa được 
thỏa mãn khi đọc hết cuốn này và muốn tìm hiểu thêm, nên 
chún 5 tôi sẽ kê tên những tác phẩm quan trọng để chư vị đó 
đỡ mắt công tìm kiểm. 


Tóm lại, chúng tôi chỉ muôn, trong cuôn này, hướng dán 


Nguyên Hiển Lê 


chư vị một cách thiết thực trong sự săn sóc sự học của trẻ, 
tuyệt nhiên không có ý nghiên cứu về giáo dục. 

Sách tuy mỏng mà có thể đem hạnh phúc vào gia đình 
chư vị đấy. Môi lân vào gia đình nào mà thấy dưới ánh đèn, 
một đầu hoa râm và một đầu xanh cùng củi trên một rang 
sách, thì không cần xét điểu gì khác nữa, tôi chắc chắn rằng 
gia đình ấy ẩương vui vẻ và sẽ thịnh vượng. 


Sài Gòn, 8—5—1954 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


CHƯƠNG I 


TRẺ NÀO CŨNG CÓ THẺ, 
HỌC GIỎI ĐƯỢC 


1— Chỉ cân một điêu. 
2.— Ai cũng có thê săn sóc sự học của con em được. 
3.— Không sắn sóc sự học của trẻ ta Không VÊM chúng. 


4.— Trẻ được săn sóc thì học tất phải giỏi. 


1 


Vâng, đúng vậy; trẻ nào cũng có thể học giỏi được. Tôi 
NÓI: có thể học Siỏi được, chứ không nói học cũng giỏi hết. 
Và muốn vậy chỉ cần mỗi một điều: 


Phụ huynh phải săn sóc sự học của con em. 
Tât nhiên là phải biêt cách săn sóc, nêu không chỉ tai hại 


cho trẻ như trong bài tựa tôi đã nói. 


£¿ 
Có bạn sẽ bảo tôi: 
— Bảy giờ tôi ở sở mới vê mà còn ôm theo một chồng hồ 
sơ đê làm tới mười hai giờ khuya. Thì giờ đâu mà dạy con? 


10 


Nguyên Hiển Lê 


— Thưa bạn, chắc bạn là một tỉnh tưởng hoặc một đồng lý 
văn phòng. Bạn hi sinh cho quốc dân : đáng quí lắm! Nhưng 
bạn thứ tổ chức lại công việc trong sở xem có thẻ tiết kiệm 
về công việc này được năm phút, công việc kia được mười 
phút không? Có thê nào huân luyện những người giúp việc 
1ôI giao bớt trách nhiệm cho họ được không? Nêu không 
được thì bạn là người rât đáng kính hoặc đáng thương; bạn 
đã hi sinh thân bạn và cả tương lai của con bạn cho công 
việc của bạn vậy. 

Bạn khác nói: 

— Tính tôi Trương Phi lắm. Chỉ dạy năm phút là tôi la, 
tôi cú, tôi hét, tôi đập. Mệt cho mình mà tội cho trẻ. 

Vâng. Tính tình của tôi cũng vậy, dễ quạu lắm. 

Nhưng từ khi đọc những sách về tâm lý, về giáo dục để 
hiệu trẻ thì tôi sinh ra hiện từ vì nhận răng chính người lớn 
chúng ta mới ngu xuân và đây tội lôi, chứ trẻ thì hâu hệt là 
ngây thơ và dê thương. 

Một bạn thứ ba thú thật: 


— Tôi được học ít lăm ông ạ, chỉ biệt đọc biệt việt thôi, 
như vậy làm sao săn sóc sự học của trẻ được? 


— §ao lại không? Giảng một bài toán cho các em lớp nhất 
lớp nhì thì không được, nhưng coi số nhà trường gởi về, bạn 
vẫn có thê biết được trẻ giỏi môn nào, dở môn nào; và sau 
khi đọc cuốn này bạn có thê biết cách học của trẻ có hợp lý 
không, nên sửa đổi ra sao... Nếu bạn lại chịu khó cùng học 
với trẻ thì bạn có thê giảng bài cho chúng được lắm chứ, vì 
người lớn chúng ta mau hiều và hiệu rõ hơn chúng. Như vậy 


lãi 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


gia đình được vui vẻ mà bạn lại biệt thêm ít nhiêu thường 
thức cân thiệt cho môi công dân ở thời buôi này. 


3 


Vậy, tôi xin nhắc lại, ai cãng có thể săn sóc sự học của 
trẻ, ít nhất là tới hết ban Tiểu học. Nếu không săn sóc là 
không thương chúng. 

Các bạn mỉm cười: 

— Ông đừng nói quá chứ. Tôi mà không thương con tôi 
ư? Này, ông Lê, ông biết không... 

— Thưa tôi biết, tôi biết các bạn yêu con lắm. Cục máu 
của mình mà! Nhưng có nhiều cách yêu. Và tôi ngờ rằng lỗi 
yêu con của các bạn cũng như lối yêu hoa của tôi. 

Tôi vẫn tự hào là rất yêu hoa và vẫn thường ngâm câu: 
Tloa thị mỹ nhán, thư thị hữu (Hoa là người đẹp, sách là bạn 
thân). Tôi yêu nhất là hồng: mấy năm trước, trên bản viết 
của tôi không ngày nào thiếu thứ hoa hậu đó, nhưng đêm nào 
cũng phải xách đèn ra vườn bắt hàng trăm con tây, bắt đi bắt 
lại hai ba lần thì xin thú thực là tôi không đủ kiên tâm. Một 
lần, vào thăm một vườn hồng ở gần Cầu máy Long Xuyên, 
tôi thấy chủ nhân tóc râu bạc phơ, đội chiếc nón lá, cặm cụi 
dưới ánh nắng tỉa cành này, tưới gốc khác, thay phân, bắt 
sâu, làm giàn, lên luống tôi phải bái phục và nhận rằng lòng 
yêu hoa của tôi không sao sánh được với lòng yêu hoa của 
cụ. Cụ có trên ba chục gốc hồng mà gốc nào cũng tươi tốt, 
lá không bị rầy ăn lỗ chỗ. Các bạn yêu con có được như cụ 
già đó yêu hoa không? 


Nêu được thì tôi chăc chăn là bận việc đên đâu, bạn cũng 


Nguyên Hiển Lê 


kiêm được thì giờ dạy trẻ và nóng tính đên đâu, bạn cũng 
hóa ra kiên nhân. 


4 

Và một khi được săn sóc kỹ lưỡng, có phương pháp thì 
chỉ trừ một vài em vì bệnh tật mà hóa đần độn, còn trẻ nào 
cũng đủ sức theo ban Tiêu học một cách dễ dàng, nghĩa là 
có thê thành một trò giỏi được. 

Tôi đã nghiệm, tại ban Tiêu học, em nào được người nhà 
săn sóc đến sự học thì dù gia đình nghèo hèn, bẩm tính trì 
độn cũng đứng vào hạng khá trong lớp. Nếu bỏ mặc các em 
đó trong vài tháng đương ngồi hạng 5, hạng 6, các em thụt 
xuống hạng 30-40 ngay. 

Trường hợp đó chính là trường hợp của tôi hồi nhỏ. Ba 
tôi rất chú trọng đến sự học của chúng tôi; năm tám tuổi, tôi 
vào học lớp dự bị trường Yên Phụ, đứng hạng trung bình 
trong lớp. Chẳng may ít tháng sau ba tôi mất, mẹ tôi bận 
buôn bán và không biết chữ, bỏ mặc tôi, tôi hóa lêu lỗng, 
suốt ngày đánh bi, đá cầu, học mỗi ngày một thụt lùi, đến 
nỗi có lần suýt bị đuôi và rút cục tôi phải ngồi ở lớp ấy hai 
năm rưỡi mới được lên lớp Sơ đẳng. Phí biết bao thời giờ! 

Càng lên cao, số học sinh theo nổi chương trình càng 
ít, nên ta thấy ở ban Tiểu học nhiều em luôn luôn đứng đầu 
lớp mà lên ban Trung học thì mỗi năm một xuống hạng. Tuy 
nhiên, nêu biết phương pháp dạy và săn sóc thì trong mỗi 
lớp ban Trung học ít gì cũng có ba phần tư học sinh theo nổi 
chương trình, chứ không đến nỗi tệ như bây giờ : may lắm 
chỉ được một phần tư. 


13 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#I €1 


CHƯƠNG II 


TA PHÁI HIỂU BIẾT TRE, 


Đừng coi trẻ như một người 
lớn thu nhỏ lại hoặc thiêu thông 
minh. Tuôi thơ là tuôi dự bị thành 
người lớn và một bản năng bí mật 
thúc đây trẻ em làm tât cả những 
cái gì cân thiệt đê thành người lớn. 

CLARAPEDE 
1.— Tâm lÿ trẻ rất khỏ hiểu 
2.— Sự phải triển về cơ thể của trẻ 
3.— Sự phát triển về nhu cầu của trẻ 
4.— Sự phát triển về tỉnh thần của trẻ 
5.— Bốn hạng trẻ 
6.— Bảy hạng học sinh 
7.— Đo tỉnh thân trẻ 


1 
Hôi xưa, một hiên triệt Trung Hoa nhìn đàn vịt lội dưới 
ao, bảo bạn: 


14 


Nguyên Hiển Lê 


— Anh coI kìa, đàn vịt thung thăng trên mặt nước, sung 
sướng thay! 

Người bạn bẻ: 

— Anh không phải là vịt, sao biết được là vịt sướng? 

Nhà hiền triết vặn lại: 

— Anh không phải là tôi, sao biết rằng tôi có thể biết 
được là vịt sướng? 

Câu chuyện đó đáng cho ta nhớ tới khi ta tìm hiểu trẻ. 

Trẻ là một thế giới gần như hoàn toàn bí mật đối với 
chúng ta. Hàng trăm tâm lý g1a cặm cụi nghiên cứu tuôi thơ 
mà vân chưa tìm tòi ra được gì nhiêu, chỉ do một lễ: chúng 
ta không còn là con trẻ nữa. Chúng ta không còn nhớ những 
cảm tưởng, tư tưởng của ta hôi nhỏ, thành thử chỉ có cách 
đem những cảm tưởng, tư tưởng của ta bây giờ mà xét trẻ. 
Xét như vậy thường lâm lân. 

Ta thích những màu lạt như màu tro, màu da trời... tưởng 
trẻ cũng thích màu đó rồi cứ theo ý ta mà lựa đồ chơi cho 
chúng, không ngờ răng chúng thích những màu rực rỡ vàng 
và đỏ. CIữa trưa, nghe tiêng gà gáy, ta cho là buôn mà trẻ 
cho là vui. 3 với 4 là 7. Điều đó ta cho là dễ hiểu quá, mà 
sao trẻ học hoài không nhớ, rồi nôi cơn thịnh nộ lên, ta măng 
chúng: “Đô ngu! Lớn lên chỉ có đi ăn mày F”. 

Đã vậy, ngôn ngữ của trẻ lại khác ngôn ngữ của ta, làm 
cho giữa chúng và ta có cả một bức màn sắt. Một anh bạn 
tôi chán nản khi thây đứa con trai của anh mới “tí tuôi đầu” 
đã biệt nói đôi, bảo “chị vú chửi em” khi chị vú chỉ rây nhẹ 


15 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


thôi. Nửa tháng sau, anh mới khám phá ra được rằng nó 
chẳng có lỗi gì cả, vì đã dùng sai tiếng chửi, cho là đồng 
nghĩa với tiếng rẫy. 

Một lẽ nữa, là cha mẹ xét con cái thường có thiên kiến, 
hoặc cưng con quá mà không thấy tật của chúng, hoặc có cao 
vọng quá, chỉ ao ước sau này chúng thành những vĩ nhân, 
rồi dễ sinh chán nản. 


£ 

Tâm lý của trẻ càng khó hiều, ta càng phải thận trọng 
và luôn luôn nhớ lời khuyên của Clarapède'° tôi đã dân ở 
đầu chương: 

“Đừng coi trẻ như một người lớn thu nhỏ lại hoặc thiếu 
thông minh. Tuôi thơ là tuôi dự bị thành người lớn và một 
bản năng bí mật thúc đây trẻ làm tât cả những cái gì cân thiệt 
đê thành người lớn”. 

Trước hết, ta phải biết cơ thê chúng phát triển ra sao. 

A. Binet?' đã lập một bảng cho biết rung bình, một đứa 
nhỏ mây tuôi thì cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Tôi không 
chép bảng đó tại đây vì trẻ con Việt khác trẻ con Pháp rât xa. 
Vả lại, bâm sinh ra có trẻ cao, có trẻ lùn, có trẻ mập, có trẻ ôm, 
không thê theo đúng những sô trung bình trong bảng được. 

Bạn chỉ cần nhớ những điều này là sự phát triển của 
trẻ phải đêu đêu. Nêu trong một thời gian nao đó, chiếu cao 


(1) Một trong những nhà đề xướng tân giáo dục. 
(2) Một nhà chuyên môn nghiên cứu tâm lý trẻ. 


16 


Nguyên Hiển Lê 


hoặc sức nặng của trẻ bông nhiên ngưng lại thì phải để ÿ 
ngay đến sức khỏe của chúng. 

Có khi chiều cao và sức nặng vọt lên, trẻ mau lớn như 
thổi, hình dáng thay đổi ít nhiều, bộ thần kinh như tối loạn, 
tính tình hóa quạu quọ, ăn ít dễ mệt, hay nằm, ngủ nhiều... 
lúc đó là lúc há dục của trẻ, ta nên ôn tồn với chúng, cho 
chúng nghỉ ngơi, uống thuốc bỗ. Thời phát dục quan trọng 
nhất của trẻ là muối dậy thì. 

Ta lại phải nhờ lương y xét tai, mắt và cơ quan hô hấp 
của trẻ xem có tật không. Nếu có thì ta đừng ngạc nhiên mà 
thấy trẻ học không tấn tới. 

Chịu khó tìm hiểu trẻ như vậy, ta sẽ công bình với chúng 
vì ta biết rằng chứng không hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
sự làm biếng, sự vô ý của chúng và nhiều khi, chỉ cần cho 
chúng nghỉ ngơi hoặc uống vài vị thuốc, là những tật về tỉnh 
thân ấy sẽ biến hết. 


3 


Sự phát triển về nhu cầu của trẻ luôn luôn theo một luật 
nhât định. 


Trong năm đầu, tất cả nhu cầu của trẻ hướng về sự dưỡng 
sinh: chúng phát triển như loài thảo mộc, chỉ cần thức ăn, 
không khí và hơi nóng. Nhu cầu của chúng là nhu cầu cảm 
giác: chúng ngó, nghe, đưa mọi vật lên miệng để bú, dùng 
ngũ quan để dò xét vạn vật. Từ 10, 12 tháng trở đi, chúng 
bập bẹ tập nói. 


Tới khi ở 7zzó¡, chúng ham chơi, tọc mạch, luôn luôn 


17 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


hỏi ta: “Tại sao? Thê nào ”” và rât thích nghe truyện cô tích, 
truyện thú vật. 


Từ 7 øổi trở đi, chúng ưa hoạt động và hội họp, chỉ hoàn 
toàn sung sướng khi quây quân với bạn trạc tuôi mà đùa giỡn. 


Tới /uối thiểu niên, tâm hồn chúng thay đổi hẳn, không 
hướng ra ngoài mà zớng vào trong. Lúc này là lúc chúng 
lầm lì, e lệ, mơ mộng, nhưng bắt đầu biết nghĩ đến tương lai 
và nuôi một lý tưởng. 

Chúng ta phải biết luật phát triên đó để đỡ lầm lẫn trong 
khi dạy trẻ. Tôi nhớ hồi còn 7 tuổi, bị những trận đòn kinh 
hồn mà vẫn không chừa tật ham chơi. Hồi ấy tôi còn học bộ 
“Hán tự tân thư”. Ba tôi thường giảng bài cho tôi rồi đi vì 
việc riêng. Lần nào người cũng dặn tôi: “Ở nhà, học thuộc 
bài rồi hãy đi chơi nhé”. Lần nào tôi cũng “vâng” nhưng mới 
ê a được độ vài phút, là bỏ sách vở, chạy kiếm hai đứa em họ 
ở nhà ngoài, rủ chúng đánh bị. Thành thử cứ hai, ba ngày tôi 
bị một trận đòn nhừ tử. Có lần ba tôi giận quá dọa thiêu sống 
tôi, bịt mắt tôi lại, trói tôi vào một cái ghế, tắm dầu lửa vào 
giẻ rách, buộc vào chân tôi, rồi đánh cây quẹt châm. Nghe 
tiếng quẹt cháy, tôi hết hồn, van lạy rối rít. Một lần khác, 
đương mùa đông, người lột hết quần áo của tôi, đuổi ra khỏi 
nhà. Tôi ngồi thu thu, run cầm cập, sau cánh cửa nhà ngoài. 
Gió bắc thổi qua khe cửa, buốt tới xương. Mãi tới khi lên 
đèn, cả nhà ăn cơm rồi, bà ngoại tôi mới lọ mọ ra dắt tôi vào, 
đưa quần áo tôi bận và bảo tôi xin lỗi ba tôi. 

Cũng như mọi nhà nho khác, ba tôi dạy chúng tôi nghiêm 
khắc như vậy, vì người không hiêu tâm lý của trẻ. Bây giờ thì 
tôi hiểu: bảy tuổi là tuổi ham chơi với chúng bạn; tuổi đó mà 


18 


Nguyên Hiển Lê 


bắt trẻ phải tự chủ, ngồi từ bi học thuộc bài trong khi không 
có ai kiềm chế ở bên, thì tức là coi trẻ như “một người lớn thu 
nhỏ lại”, tức là không biết cái “bản năng bí mật nó thúc đây 
trẻ” chạy nhảy, đùa giỡn với bạn bè đề cho cơ thể phát triên. 


4 

Ông Ad. Ferrière, trong cuốn “Sửa đổi trường học” 
(Transformons l°école) chia từ 7 đên 18 tuôi làm bôn thời kỳ. 

— Từ 7 đến 9 tuổi, các em đê ý đến những vật hiện có ở 
chung quanh và chỉ hiệu những cái gì có ích lợi thiệt thực. 

— Từ 1 đến 12 tuổi, trẻ đã biết đê ý đến những vật xa cách 
chúng trong không gian và thời g1an, nên thích sử ký, địa lý, 
du ký, nhưng vần chỉ chú trọng đên phương diện thiệt thực. 

— Từ 13 đến 15 tuổi, các em mới bắt đầu hiêu những cái 
trừu tượng giản dị. Tuôi đó, người ta có thê băt đầu dạy văn 
phạm, vật lý học, hóa học và những cách phân loại. 

— Từ 16 đến 18 tuổi, thiễu niên thích những trừu tượng 
tặc rôi hơn như sinh lý, tâm lý, triệt lý, tôn giáo, chính trị, 
kinh tê... + 

Hết thảy các nhà tân giáo dục đều chú ý đến luật phát 
triên tinh thân đó đê tùy tuôi mà lập chương trình, định 
phương pháp. 

Trẻ mới 9 tuổi, chưa biết phân tích mà dạy phân tích 
mệnh đê thì chỉ là công dã tràng. Trái lại, trẻ từ 5 tuôi, đương 
ở trong tuôi tập nói, tuy chưa biệt suy nghĩ, tìm môi liên lạc 


(1) Coi thêm cuốn 7?m hiểu con em chúng ta của Nguyễn Hiện Lê. 


19 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


giữa các ý, nhưng ký tính rất mẫn tiệp và chuyên nhớ bằng 
tai, mắt, bằng cử động mà không cho trẻ học nhiều dụng ngữ, 
tập viết và tập đọc thì thật là có tội với chúng. Ta làm cho 
chúng bỏ phí thời gian và sau này, muốn học những môn đó 
sẽ khó nhọc và lâu nhớ. Tôi đã thấy một em nhỏ thông minh 
trung bình, sinh trong một gia đình văn học, chỉ vì học quá 
trễ, § tuổi mới ê a vần quốc ngữ, mà lớn lên vẫn chưa thuộc 
bảng cửu chương, viết và đọc rất chậm. 


Cũng may là trường hợp của em đó ít khi xảy ra. Song 
phần đông phụ huynh học sinh lại mắc cái lỗi trái hắn, lỗi 
“nhớm lúa cho mau lớn”. Chắc bạn còn nhớ câu chuyện 
Mạnh Tử kế? Một anh chàng nọ mới cấy lúa được vải ngày, 
sáng ra thăm ruộng, không thấy lúa mọc cao thêm được chút 
nào, nóng ruột, năm cây lúa kéo lên một chút, hôm sau lại 
kéo lên chút nữa, ba bữa lúa chết khô hét. 


Chúng ta khen Mạnh Tử là khéo đặt chuyện mà không 
ngờ hiện nay trong giới phụ huynh học sinh, mười người thì 
có hai, ba người làm công việc nhớm lúa vô ý thức ấy. 

Trẻ chỉ vừa đủ sức theo chương trình thì người ta bắt 
chúng nhảy lớp, học ngày học đêm đến nỗi xanh xao, loạn 
óc, mỗi ngày một thụt lùi, sau phải phá ngang. 

Có trẻ, ông giáo bảo phải ở lại, mà phụ huynh cứ nhất 
định nằng nặc xin cho lên lớp, rồi hạ giọng: “Cháu nó bảo 
nếu phải ở lại thì nó sẽ vô bưng vì ở ngoài này mắc CỠ VỚI 
bạn bè lắm”. Không biết có phải người ta muốn dọa ông 
thầy không? 


Ông thây, một người có lương tâm, vì cái lợi của trẻ 


Nguyên Hiển Lê 


mà cương quyết giữ ý mình. Người ta không hiểu ông, sinh 
lòng oán ông, cho con thôi học. Sau em đó lên Sài Gòn chứ 
không vô bưng, học sao không biết mà thi bằng Thành Chung 
và bằng Trung học đệ nhất cấp luôn ba năm, rớt cả tám kỳ! 

Rồi biết bao gia đình bắt trẻ học một năm hai lớp, biết 
bao trường học quảng cáo rầm trên mặt báo là dạy chương 
trình Thành Chung trong hai năm. 

Tôi vẫn biết có những vị thấy con đã lớn tuổi mà học trễ, 
sinh nóng lòng; tình cảnh của những vị ấy cũng đáng ngại. 
Tôi vẫn biết có những trẻ học tới lớp nhất rồi tản cư, 18 tuổi 
mới về thành tiếp tục học lại, hăm hở học đề đuôi kịp các bạn 
cũ; chí của các em đó thực đáng khen. Song óc của người ta 
không phải như cái máy cưa, một giờ cưa được L0 tấm ván, 
thì mỗi ngày chạy luôn 24 giờ sẽ cưa được 240 tắm ván và 
mỗi năm chạy 365 ngày, sẽ cưa được 365 lần 240 tắm ván. 
Mà dù máy bằng thép chạy theo cái điệu đó thì cũng chỉ vài 
tháng là hư, huống hồ là bộ óc của con người. Có những 
bực tuyệt thế thông minh, học hai năm bằng người khác học 
mười năm. Ta đừng nên mong rằng con em chúng ta thuộc 
vào hạng tỉnh hoa của non sông ấy, mà dễ sinh thất vọng. 


5 
Biết tâm lý chung của trẻ rồi, ta lại nên biết zẩrm jj riêng 
CủA( IHÔi e1". 
Các v sĩ chia cá tính làm 4 hạng: 


— Hạng đảm chất trong máu có nước mật, da thường 
nóng, khô, vàng; ít thịt nhiêu xương, tính tình nóng nảy, hiêu 
thăng. Rât ít trẻ ở trong hạng đó. 


21 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


— Hạng huyế: chất, nhiều máu, da hồng hảo và nóng, ít 
đau ốm, ưa hoạt động: ham chơi mà cũng thích học, nhưng 
thường nông nổi, ít suy nghĩ. 

— Hạng hân kinh chất, gầy, xanh xao, mắt sáng, ưa hoạt 
động nhưng dề mệt, dễ đau, ngủ ít, ăn ít; hăng hái làm việc 
một lúc rồi phải nghỉ; tưởng tượng mạnh, có sáng kiến mà 
không bên chí. 

— Hạng lâm ba chất, mập; da hồng hào, mát, bắp thịt 
nhão; sợ lạnh, ngủ nhiều, làm biếng, ưa ngồi yên một chỗ, ít 
hoạt động. Lâm ba là một chất trong huyết trắng. Người Trung 
Hoa dịch âm chữ “lymphe” rồi ta phiên âm thành “lâm ba”. 

Mỗi trẻ có một cá tính riêng thì tất nhiên có một tiết điệu 
riêng, một cách làm việc riêng. Chẳng hạn, một em trong 
hạng huyết chất, tính tình nông nổi, nêu ta không hướng dẫn 
cho em tập suy nghĩ mà cứ luôn luôn rầy em là bộp chộp, 
vô ý vô tứ thì ta càng săn sóc em bao nhiêu càng hại cho em 
bấy nhiêu. 

Một em khác, trong hạng lâm ba chất, tính vốn chậm chạp 
mà lúc nào ta cũng giậm chân thét: “Mau lên, sao chậm như 
rùa vậy?” thì chắc chắn em sẽ oán ta và oán luôn cả sự học. 


Tuy nhiên, xin bạn đề ý đến hai điều này: 

— Trong đời, í người có cá tỉnh đon thuần như bỗn hạng 
trên. Thường thì chúng ta vừa đảm chât lại vừa thân kinh 
chât; hoặc vừa huyệt chât, vừa đảm chât... nên phải xét trẻ 
rât kỹ mới rõ được cá tính của chúng. 

— Cá tính của trẻ không phải là không thay đổi được. 
Một sự doanh dưỡng và dạy dõ khéo léo có thê sửa cá tính 


272 


Nguyên Hiển Lê 


được ít nhiều. Chẳng hạn một em thần kinh chất nên cho vận 
động nhè nhẹ, ngủ nhiều ở một nơi yên tĩnh, không bao giờ 
dùng những chất kích thích thần kinh, làm việc đều đều, ăn 
những chất bổ huyết và mát thì dần dần có thể bớt thần kinh 
chất mà thêm huyết chất. 


6 


Sau cùng, bạn nên biết trẻ vào hạng nào trong bảy hạng 
học sinh sau này để đừng đòi hỏi trẻ quá nhiều và có thê 
hướng dẫn chúng trong sự lựa nghề. 

— Hạng cao đẳng quân bình có thiên tư về hết thảy các 
môn, môn nào cũng thích ngang nhau và thành công rực 1ỡ. 

— Hạng cao đẳng không quân bình, có ít nhiều thiên tư 
trội hơn những thiên tư khác môn nào cũng g1iỏ1, nhưng chỉ 
hai ba môn là thích nhật. 

— Hạng ung bình có ít nhiều thiên tư trội hon những 
thiên t khác, nói chung thì môn nào cũng khá, song có vài 
môn hơi kém và ít môn 1ât xuât sắc. 

— Hạng rung bình quân bình, môn nào cũng giỏi được 
mà không môn nào xuất sắc. 

— Hạng rung bình và rất kém về vài môn. 

— Hạng kém mà quân bình, không thích môn nào cả, mà 
môn nào cũng không có kêt quả. 


— Hạng kém mà có thiên tư về một vài môn. 


(1) Coi thêm cuồn “Hygiène đu nerveux” của J.A. Chavany Editions G. 
Donm, ParIs. 


ĐÁ 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


Hạng này rất đông mà thường bị khinh bi một cách vô 
lý. Chúng vào lớp học thì bơ phờ, tháng nào cũng đứng gần 
cuối số, thầy thất vọng và cha mẹ buôn tủi. Nhưng khi chúng 
mười lăm, mười sáu tuổi thì tự nhiên ta thấy chúng ham mê 
vô cùng một vài môn nào đó, như âm nhạc,hội họa, hoặc 
máy móc, thể thao, thương mãi... Nếu được hướng dẫn kỹ 
lưỡng thì sau này chúng sẽ thành công hơn hết thảy những 
trò khác. Nhà giáo nào cũng nhận thấy có những trò lúc học 
với mình, bị mình chê là vô dụng, là “không sao mở mặt được 
với đời” mà mới cách biệt độ mươi năm, đã thấy chúng giàu 
sang, được trọng vọng hơn mình, lại hoạt bát, thông minh, 
đứng đắn nữa. Sở dĩ vậy là những trò đó đã gặp cơ hội phát 
triển triệt đề thiên tư của mình. 

Chỉ một số rất ít trẻ là tỏ ra có thiên tư ngay từ hồi sáu, 
bảy tuổi, còn phần đông tới mười sáu, mười bảy tuổi hoặc 
trễ hơn nữa mới cho ta thấy có khiêu về môn nào, ghét môn 
nào, thích môn nào. 

Theo kinh nghiệm riêng của tôi thì trẻ trong ban Tiểu 
học mà dở toán hay chính tả, ghét môn này hay môn nọ, là 
tại ông giáo hoặc chương trình, chứ không phải tại chúng. 
Trong ban ây, một đứa trẻ không bệnh tật, được dạy dễ đúng 
phép thì môn nào cũng có thể khá được. 


đị 
Tỉnh thần của trẻ phát triển rất không đều. Có trẻ hiểu 
sớm, có trẻ hiêu chậm. Cùng là tám tuôi mà em này thông 
(1) “Thế hệ ngày mai” của tác giả. 


24 


Nguyên Hiển Lê 


minh bằng một đứa mười tuổi, em khác lại trì độn chỉ bằng 
một đứa sáu tuổi. Vậy trong sự giáo dục, cứ theo tuổi mà 
sắp trẻ thì không đúng: phải sắp theo trình độ tinh thần của 
chúng. Có những bực phụ huynh phản nàn: “Con người ta 
15 tuổi đã sắp thi tú tài, con tôi L5 tuổi mới học năm thứ 
nhất” rồi rầy mắng trẻ, mia mai chúng, đay nghiền chúng: 
như vậy là bắt công với chúng, là không hiều chút gì về tâm 
lý và môn sư phạm. 

Tinh thần phát triển chậm không đáng buôn; HÓ ngỪng 
phát triển thì mới đáng lo; mà nhôi sọ trẻ quá, rầy la chúng 
quá, có thể làm cho óc chúng không phát triển nữa mà sự 
học sẽ thụt lùi. 


Các nhà tâm lý Âu, Mỹ đã đặt ra những trắc nghiệm để 
đo tỉnh thần trẻ. 

Chẳng hạn muốn đo kí tính của một em nào, ta đọc 
châm chậm và rành mạch 6 danh từ mà em ấy hiểu nghĩa; 
6 danh từ ấy nghĩa không liên lạc gì với nhau, không lâm 
lộn với nhau được, như ghế dựa, xe tăng, con chó, cđi đồng 
hồ, cáy xoài, cái lược. Chúng ta lặp lại hai lần rồi bảo em 
ấy chép lên giấy xem có nhó ẩú không. Môi tiếng chép đúng 
được một điểm. 

Muốn ẩo sự chú ý của trẻ ta bảo chúng gạch dưới hết 
những chữ a trong mươi hàng chữ in. Công việc ấy phải làm 
trong một thời gian nhất định là nửa phút hay một phút. Môi 
chữ gạch sai hoặc không sạch, kế là một điểm. Trẻ nào có 
nhiều điểm là lơ đênh nhát. 


Ta không thề chỉ căn cứ vào lôi trắc nghiệm đó mà bảo 


25 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


là biết rõ tỉnh thần của trẻ được. Nhưng nếu ta chịu nhận 
xét trẻ rồi lại dùng những trác nghiệm áy đề kiêm điêm sự 
nhận xét của ta thì ta tt khi lãm lán lăm. 


Ở nước ta, mới có một cuốn nhỏ của ông Đàm Quang 
Thiện, chỉ ít nhiều trắc nghiệm để đo tỉnh thần của trẻ, tức 
cuốn Một phương pháp đo tỉnh thần độ của trẻ em. Cuốn ấy 
xuất bản đã hai chục năm, không thấy tái bản. 


Bạn nào muốn biết rỗ về phương pháp trắc nghiệm nên 
coi thêm cuôn Préc1s d”une psychologle de l°enfant ca Ơ. 
Collin, nhà xuát bản Delagrave. 


Bao giỏ các nhà giáo nước mình mới áp dụng những 
phương pháp Âu Mỹ đê lập những trắc nghiệm đo tỉnh thân 
và dò tâm lÿ của trẻ em Liệt? 


(1) Về chương này, đọc thêm những cuốn (nhà xuất bản Presses Univer- 
sifalres de France) : 

- Psychologie de lenfant của P. Césarie. 

- Léduecation đes enfants dificles của GŒ. Robin. 

- Le professeur psychologne của L. Lefềvre. 

- Lenfint de cing à dix ans của A. Gesell. 

- Le jeune enfant đans la civilisation moderne của A. Gesell. 

- Gnid pratique de léducation của G. Robin. 

Về trắc nghiệm, coi “Phụ lụe T? và cuốn Tìm hiểu con chúng ta của 
Nguyễn Hiến Lê. 


26 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG III 


THEO CHƯƠNG TRÌNH NÀO? 
LẬP THỜI DỤNG BIÊU CHO TRE 


1.— Một nồi khổ tâm chung 

2.— Nên nghĩ đến tương lai của trẻ 

3.— Nền giáo dục hiện thời 

5.— Nên biết chương trình mỗi năm học của trẻ 


6.— Lập thời dụng biểu cho trẻ 


1 

Hôm đó là ngày cuối kỳ lễ Phục sinh năm ngoái. Tôi 
đương đọc sách, thây một trò nhỏ thập thò ở cửa, tôi gọi vào: 

— Cháu lại thăm thầy có việc chỉ vậy? 

Trò N. bước vào, cúi đầu chào rồi thưa: 

— Con lại chào thầy, mai con đi Sài Gòn. 

Tôi ngạc nhiên, nhìn sắc diện trò đó, hỏi: 

— Cháu đau gì đấy? 

— Thưa, con không đau chỉ hết. Con lên trên đó học. 

— Cháu đã xin được vô trường Gia Long ư? 

— Thưa không, con lên học trường tư. 


27 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


Tôi đã bắt đầu hiều, hỏi: 

— Chắc cháu lại muốn theo chương trình Pháp phải 
không? 

— Dạ. 

Đã có nhiều trò bỏ lên Sài Gòn học, nhưng trò N. mà 
cũng đi thì thực tôi không ngờ. Trò ây giỏi và siêng, được 
thây và bạn đêu mên. Tôi ngồi lặng thinh một chút, hơi buôn, 
TÔI hỏi tiêp: 

— Lên trên đó, cháu xin vào lớp đệ ngũ của Pháp? Cháu 
không biêt một tiêng Anh, làm sao theo nôi? 

— Thưa, con sẽ rán. 


— Những môn Sử, Địa, Toán, Vật lý... đều dạy bằng tiếng 
Pháp. Học một bài Luân lý, hoặc Sử ký bằng tiếng Việt, chỉ 
độ nửa giờ là cháu thuộc; còn học bằng tiếng Pháp thì phải 
mắt hai giờ mà không sao hiểu kỹ bằng học tiếng Việt, phải 
không? 

— Dạ, phải. 


— Thầy biết nhà cháu cũng không giàu có gì. Ở đây cháu 
ăn cơm, khỏi tốn học phí lại có thêm học bỗng: lên trên đó, 
mỗi tháng tốn kém ít nhất là 1.000§. Vậy mà sao ba cháu 
cho cháu lên? 

- Thưa thầy, ba con và con đều không muốn con theo 
chương trình Pháp, nhưng ba con nghĩ, vì gia cảnh, ít năm 
nữa, chắc con phải thôi học; nếu theo chương trình Việt, sợ 
sau này không kiếm được việc làm đề giúp nhà. Thi vào các 
công sở, phải thông tiếng Pháp. Học một ngành chuyên môn 
nào cũng phải thông tiếng Pháp. Vì lẽ đó, ba con rán chịu 


28 


Nguyên Hiển Lê 


tôn tiên cho con lên Sài Gòn. 


Trong thâm tâm tôi tin chắc rằng chỉ ít năm nữa sẽ có sự 
thay đối, tiếng Việt sẽ chiếm lại được địa vị của tiếng Pháp 
trong các trường học cũng như trong các công sở. Tôi tin 
chắc như vậy vì không lẽ gì Bộ Quốc gia Giáo dục không 
tôn trọng nguyện vọng của đa số dân tộc Việt Nam, không 
lẽ gì một nước đã thống nhất mà công văn ở Bắc Việt viết 
bằng Việt ngữ, ở Nam lại viết bằng Pháp ngữ. 

Nhưng trước những lý lẽ quá thiết thực, trước sự mưu 
sinh cấp bách của gia đình trò N. tôi còn biết nói làm sao nữa? 


2 

Lời dự đoán của tôi năm ngoái, năm nay đã thực hiện 
được một phần. Chính phủ mới ra chỉ thị cho các công sở 
phải dùng tiếng Việt, trừ những sở có tính cách kỹ thuật như 
Sở Công chánh; và tôi mới nhận được một bức thư của ông 
Thủ hiến Nam Việt, viết bằng tiếng Việt, chấp nhận cho tôi 
thôi dạy tại trường Thoại Ngọc Hầu. Tôi nhớ lại, mới năm 
ngoái, đơn xin nghỉ dạy của tôi gởi lên ông giám đốc Nha 
Học chánh Nam Việt còn phải viết bằng tiếng Pháp.) 


(1) Báo “phương Đông” ngày 4—5—1954 đăng †in “Kỳ thị Tham sự hành 
chánh mở ngày [9—-S5—1954” có đoạn: 

“Nay xin nhắc lại cho thí sinh rõ. Trong 4 bài thi chỉ có bài thứ tư là bài 
luận văn làm bằng Việt ngữ, còn ba bài kia sẽ làm bằng Pháp ngữ. 

“Sở dĩ Chánh phủ phải tạm thời áp dụng phương pháp này để cho thí 
sinh có thể sưu tầm tài liệu một cách đễ đàng, vì trong lúc giao thời, ta vẫn 
còn thiếu sách vở Quốc văn. 

Song có điền tôi không hiểu là sao người viết bài đó lại lẫm lẫn công việc 
sưu tầm tài liệu với công việc làm bài được? Thí sinh có thể sưu tầm tài liệu 
trong sách Pháp rồi viết bài bằng tiếng Việt được chứ. 


29 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


Nhưng hiện nay, (tháng Sdl, năm 1954)ta đã thấy có mòi 
chuyển hướng: trong cuộc thương thuyết Pháp Việt ở Paris, 
chính phủ Pháp sau nhiều do dự, đã tuyên bố trả lại độc lập 
hoàn toàn cho Việt Nam và hết thảy các quốc gia lưu tâm 
đến vấn đề Đông Dương như Mỹ, Anh, Ấn... cũng hối thúc 
Pháp phải thực hiện ngay ý định đó. 


Vậy địa vị của Pháp ngữ lúc này tuy còn quan trọng 
nhưng sẽ môi ngày môi kém; địa vị của Liệt ngữ trải lại, sẽ 
môi ngày môi tiễn và những ai biết nhìn xa, tất cho trẻ nhỏ 
theo chương trình liệt; còn đối với những em nào đã lớn, 
đương theo chương trình Pháp thì khuyến khích các em ấy 
trau dôi thêm tiếng Liệt. 

liiểu như vậy là biết trông thấy cái lợi của trẻ, cái lợi 
trước mất: học tiếng Liệt, trẻ mau hiểu, đỗ mệt hơn học 
tiếng Pháp; và cái lợi sau này: chỉ độ mười năm nữa, người 
[iệt nào giỏi ngoại ngữ mà không thông tiếng Iiệt sẽ bị chê 
cười lắm.") 

Nền giáo dục hiện thời có nhiều khuyết điểm mà tôi đã 
vạch ra trong cuốn “7h hệ ngày mai ”. Bạn nên biết những 
khuyết điểm ấy để sửa chữa được phần nào hay phần ấy, 
trong khi săn sóc sự học con em. Chẳng hạn, bạn biết rằng 
chương trình nặng về lý thuyết quá thì về nhà bạn nên cho 
trẻ thường nhận xét, suy nghĩ và bớt học thuộc lòng đi. Một 


(1) Đáng buôn rắng tới nay (1967) một số giáo sư Đại học vần còn khinh 
tiếng mẹ đẻ mà Việt ngữ vần chưa giành lại được địa vị ở Đại học. 


30 


Nguyên Hiển Lê 


em chín tuổi ngôi lớp nhì mà phải tụng ra rả những câu như: 
“Có ba quyền: quyền lập pháp, quyên hành pháp, và quyền 
tư pháp:” thì tội nghiệp cho em quá. Tất nhiên là phải theo 
chương trình, không nên bảo trẻ rằng: “Điều con học đó khó 
quá, con chưa hiểu nổi, thôi bỏ đi, đừng học”; nhưng bạn 
có thê cho trẻ học qua vài lần rồi học bài khác và nếu trẻ có 
bị ông giáo phạt vì không thuộc câu đó thì bạn chỉ nên mim 
cười, đừng rầy trẻ mà thứ nhứt là đừng giận ông thầy. 


4 
Nếu bạn giảng lại bài nhà trường cho trẻ thì đầu mỗi năm 
học, bạn nên biêt chương trình trong năm sẽ dạy những gì 
đê mua sách, tìm hiệu thêm vê những môn dạy. 


Biết chương trình còn có lợi này nữa là mình kiểm soát 
được sự dạy học ở nhà trường, xem ông thầy có ra ngoài 
chương trình không, có dạy hết chương trình không, dạy mau 
quá hay chậm quá. Biết như vậy, không phải để trách ông 
thầy đâu — đừng bao giờ làm cái việc thất nhân tâm ấy — mà 
để hiểu giá trị của ông thầy và nhất là đê có thể công bình 
với trẻ: chăng hạn nhà trường dạy mau quá hoặc cao quá, 
trẻ theo không nổi thì đâu phải là lỗi của trẻ; còn như nếu 
nhà trường theo đúng chương trình mà trẻ không tấn tới thì 
trách nhiệm đâu phải là về ông thầy? 


5 


Nếu không biết chương trình niên học thì ít nhất bạn 
cũng phải biết thời dụng biểu trong lóJ? đề lập một thỏi dụng 
biểu ở nhà cho trẻ. 


3] 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


Tôi xm chép lại đây một đoạn trong cuôn “Km chỉ nam 
của học sinh”, chỉ những qui tặc nên theo khi lập thời dụng 
biêu ây: 

a. Bài ở trưòng ra, về nhà nên học ngay, làm ngay TÔI 
gần đên ngày trả, đọc lại một hai lân. Theo cách đó, 
được rât nhiêu lợi: 

— bài mới giảng, học mau thuộc và nhớ được gân hêt 
những lời giảng: 

— học trước một lân, gân tới ngày trả bài, coI lại, như 
vậy gần như học hai lân, nhớ lâu hơn; 

— công việc lúc nào cũng xong trước, không bao giờ 
trê hoặc vội vàng; 

— Tủi có đau ôm, phải nghỉ hai ba ngày, tới khi đi học, 
bài vần thuộc, bài làm vân đủ. 

b. Buồi sáng, óc dê suy nghĩ, nên làm những bài khó như 
toán, tác văn. 


e. Buổi trưa, nên làm những việc nhẹ nhàng như trả lời 
các cầu hỏi sau bài Chánh tả, tra nghĩa những chữ khó 
trong bài Giảng văn. 

d. Nên học những bài ám độc vào lục trưóc khi ởi 
ngủ, như vậy mau thuộc vì trong khi ta ngủ, óc ta 
cũng làm việc. Ai cũng nhận thấy có nhiều bài lúc 
đi ngủ chưa thuộc mà sáng dậy, chỉ ôn lại một lần 
là thuộc làu làu. 


đ. Nên thường thay đổi công việc cho óc lâu mệt. 
Không nên học hoặc làm một bài quá một 


Nguyên Hiển Lê 


giờ.“ Nếu chưa xong, nên đê lúc khác sẽ học tiếp, làm 
tiếp. Tuy vậy, trong khi làm bài tác văn, nếu ý đương 
ra thì viết cho hết, vì óc đã có cái “đà” rồi đề lúc khác, 
khó nghĩ hơn. 

Bạn nên đề ý: lập một thời dụng biều cũng như lập một 
chương trình, không thể hoàn toàn ngay được. Vì trong khi 
lập, không ai đoán trước được hết những sự bất ngờ sẽ xảy 
ra, cho nên hải sửa đối lần lần trong lúc áp dụng, tùy trình 
độ, hoàn cảnh của mỗi em. 


Các em lớp năm, tư chỉ nên bắt học ở nhà mỗi ngày độ 
nửa giờ, một giờ thôi. 

Lên lớp nhất, cuối năm các em phải thi ra, thì phải học 
ở nhà nhiều hơn, nhưng tôi tưởng mỗi ngày không nên quá 
hai giờ. Học sinh lớp đó trung bình LI—12 tuổi, học ở trường 
5 giờ, ở nhà 2 giờ, cộng là 7 giờ một ngày, nhiều lắm rồi. 

Có những ông giáo siêng quá, muốn học trò mình đậu 
nhiều, dạy thêm toán, chánh tả và tác văn cho trẻ trọn buổi 
sáng thứ năm và chủ nhật; rồi một số phụ huynh thấy vậy 
chưa đủ, bắt trẻ học tư thêm mỗi ngày một giờ nữa, thành 
thử mới 12—13 tuổi đầu, trẻ đã phải học trên 10 giờ một ngày, 
nghĩ mà thương tâm! Người lớn chúng ta quả là quá lạm dụng 
quyên làm cha và làm thầy. Phải lập một hiến chương bênh 
vực học sinh nhỏ như các nước văn minh đã lập một hiến 


(1) Đó là đôi với những em ở ban Trung học; các em dưới 10 tuôi thì 
không nên học hoặc làm một bài quá nủa giờ. Đôi với những em 6—7 tuôi 
thì 15 phút đã là nhiều. 


K, 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


chương bênh vực trẻ em trong các gia đình thợ thuyền, cho 
khỏi bị bọn tư bản bóc lột. Bắt trẻ học tối tăm mặt mũi, bỏ 
những trò chơi say mê của chúng mà suốt ngày cúi đầu trên 
trang sách đề ta được cái danh là dạy giỏi thì có khác chỉ là 
bóc lột chúng không? 


Lập thời dụng biểu rồi, ta phải coi chừng cho trẻ theo 
đúng nó đê trẻ tập có qui củ, làm việc có phương pháp. Điều 
đó rất quan trọng trong sự giáo dục và trẻ nào có được tập 
quán tốt ấy, sau này chắc chắn thành công: vì trong đời hạng 
người thông minh thì nhan nhản mà hạng người biết làm 
việc thì rất hiễm. 

Không phải chỉ trong vài tháng mà trẻ vào khuôn vào nếp 
được đâu. Phải vài năm. Săn sóc trẻ kỹ lưởng như vậy tốn 
công thật, nhưng ta sẽ được hưởng cái vui là thấy trẻ ngoan 
ngoãn, biết bốn phận, và nói được những lời như sau này mà 
tôi đã nghe lỏm giữa hai em nhỏ 13—14 tuổi: 

— Hôm nay thầy cho tụi mình chơi, vui quá, S. nhỉ? 
Nhưng Ð. nghĩ, nghỉ một buổi học, Ð. thấy buồn buôn làm 
sao Ấy. 

Dạy trẻ mà được như vậy thì có thể nói là gần thành 
công tồi vậy. 


34 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG IV 


KIEM SOÁT SỰ HỌC CỦA TRẺ, 


1.— Kiểm soát kết quả cách nào? 

2.— Nếu kết quả không được như ÿ thì nên hành động ra 
sao? 

3.— Giá trị những điểm nhà trường cho—. 


4— Thưởng và phạt-. 


1 
Bạn có thì giờ săn sóc kỹ lưỡng, coi lại môi bài làm, 
giảng thêm môi bài học cho trẻ thì tôt nhật, (chương sau tôi 
sẽ chỉ cách săn sóc ra sao); nêu không, ít nhât bạn cũng phải 
kiêm soát sự học của trẻ. 


Mỗi ngày bạn nên bỏ ra vài phút lật tập của trẻ xem có 
sạch sẽ không, bài học và bài làm được bao nhiêu điểm, thầy 
giáo có khen, chê, khuyên bảo, dặn dò gì không. Nền 14p cho 
trẻ môi ngày, nhất định đến giò nào đó, phải tự mang tập lại 
cho bạn coi, không đợi bạn nhắc. 

Bạn coi trong thời dụng biêu bạn đã lập xem giờ này, 
giờ nọ, trẻ có làm hoặc học bài ghi trong đó không. Khi trẻ 
đã lên ban Trung học thì dù nhà trường không bảo, bạn cũng 
bắt trẻ có một tập ghi đầu bài (cahier de textes). Tập đó xén 


35 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


làm sáu nắc, mỗi nắc cho mỗi ngày (trừ chủ nhật). Các nhà 
sách lớn có bán những tập 1m và xén săn. 

Mãi ngày trẻ phải biên vào trong tập đó đầu bài học và 
đầu bài làm; trước khi đi ngủ, học Xong, làm xong bài nào 
rồi, phải đánh dấu trên lề đê bạn dễ kiểm soát. 


Nhà trường có lệ nửa tháng hoặc một tháng một lần, BỞI 
về cho bạn zzôr ở (hoặc zâp?) ghỉ kết quả sự học ca rẻ; mỗi 
ba tháng hoặc sáu tháng lại cho bạn biết những điểm thi trong 
lớp. Tr ong các lớp nhỏ, có khi ông giáo ghi ngay trong tập 
của trẻ kết quả trong môi tuần. 


Nếu quá kỳ hạn mà bạn chưa nhận được những giấy tờ 
đó của nhà trường thì bạn nên viết thư hoặc đích thân lại 
trường hỏi. 

Khi nhận được, bạn nên đọc kỹ, ký tên, rồi gởi trả lại 
trường. Bạn có những nhận xét gì về tính tình cùng sự học 
của trẻ ở nhà, cũng nên ghi lên giấy cho học đường hay. 

Nhiều trường giao cho trẻ mang những giấy tờ đó về 
nhà; có trẻ học đở, sợ bị rầy, không dám đưa cha mẹ coi, tự 
ký thay cha mẹ tồi trả lại trường mà gia đình và học đường 
đều không hay. Như vậy học đường có lỗi mà gia đình cũng 
có lỗi: học đường đã tiếc vài cắc bạc mua cò gởi thắng cho 
phụ huynh học sinh; còn gia đình không nhận được giấy tờ 
của trường mà cũng làm thinh. 

Các trưởng Tiểu học một tỉnh nọ có sáng kiến dùng đầ 
biểu để ghi kết quả của học sinh cho dễ thấy. Đồ biểu ấy theo 
kiểu sau này (coi trang sau). 


Chỉ coi qua đô biểu ấy, ta cũng thấy ngay là học sinh 


346 


Nguyên Hiển Lê 


mm 

mm 
— 
|" 


— 
HE. 
thả 
ká 
HÌT) 
| 


ma 


12 3 4 


Tháng hoặc nửa tháng hoặc tuần lễ 
(Mỗi ô nhỏ là một tuân, mỗi ô lớn là một tháng) 


mã 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


nào đó hai tháng đầu vào hạn ø khá, học đều đều rồi từ tuần 
lễ thứ chín xuống hạng, học thụt lùi rát nhiều... Sự xuống 
hạng đó tất có nguyên nhân mà ta phải tìm cho ra: trẻ có 
đau không? Có trải qua một thời kỳ phát dục không? lloặc 
trong gia đình có chuyện buồn không? 


5 

Kiêm soát kết quả mà thấy trẻ học đều đều không môn 
gì kém thì ta có thê yên tâm. Nếu rẻ rất kém về vài môn thì 
ta phải tìm xem tại sao. Tại trẻ không có thiên tư? Hay là tại 
cách dạy ? Tại tính tình của ông giáo chuyên dạy những môn 
đó với tính tình của trẻ không hợp nhau? Vì tôi nhận thấy 
thầy trò có yêu nhau thì sự học mới tắn tới và có nhiều nhà 
giáo bắt công hoặc nghiêm khắc quá, trẻ khó mà mến được. 


Gặp trường hợp cuối cùng đó, bạn đừng nên vội đổi 
trường hoặc đổi thầy cho trẻ. Ở đời có biết bao sự xảy ra 
ngoài ý muốn của ta; ta phải tập cho trẻ thích nghi với mọi 
hoàn cảnh và không được chỉ trích ông thầy, ta đừng nuông 
trẻ quá; nhưng cũng phải công bằng với chúng, hiệu tình 
cảnh của chúng mà đừng quá rầy la chúng. Tôi xin nhắc lại: 
chúng không hoàn toàn chịu hết trách nhiệm về kết quả của 
chúng đâu. 

Nếu trẻ thiếu thiên tư về một môn rất quan trọng (như 
Toán, Việt ngữ...) thì bạn nên giảng lại hoặc mướn người 
giảng lại môn đó cho trẻ hiêu thêm, rồi cứ kiên tâm chờ đợi 
vì như tôi đã nói trong chương tiên, có những thiên tư phát 
triển chậm, mười sáu mười bảy tuổi mới xuất hiện. 


348 


Nguyên Hiển Lê 


3 


Ta không nên quá chú ý đến những điểm ông thây cho 
rr¿. Những điêm ấy chỉ có một giá trị rất tương đối, cho ta 
biết một cách hơi hơi đúng về kết quả của trẻ. Coi những 
điêm đó, ta khó thấy được sự gắng sức của trẻ. 


Một trò thông minh, học mười phút đã thuộc bài, được 
15 điểm; một trò ký tính kém, cũng bài đó phải học hai giờ 
mới thuộc, mà cũng chỉ được L5 điểm. Như vậy có bất công 
không? 

Có nhiều trò thuộc bài nhưng vì quá e lệ, lên tới bảng 
là hồi hộp, líu lưỡi lại, ấp a ấp úng, thầy cho một điềm xấu. 
Trò đó có đáng trách không? 


Trẻ nhờ anh chị “gà” cho một bài toán, được 18 điểm. 
18 điểm đó là vinh hay nhục? 


Huống hồ, chính ông giáo khi cho điểm, lại vội vàng thì 
con làm sao mà công bằng được nữa? Mà không vội vàng 
sao được? Tại nhiều trường tư và công bây giờ, không thiêu 
gì những lớp §0 trò, 100 trò. Ông giáo mỗi ngày chỉ chấm 
hai bài thôi cũng phải đọc 160, 200 tập rồi, thì giờ đâu mà 
coi kỹ? Lại có những giáo sư dạy 7 lớp Việt ngữ hoặc 12 
lớp Toán, mỗi lớp từ 5 đến 7 chục trò. Như vậy những điểm 
các ông ấy phê trên bài học sinh có giá trị ra sao, khỏi cần 
xét cũng biết. 


Sau cùng, môi giáo sư có một cách cho điêm: ông cho 
rộng quá, bài nào cũng từ 18 điêm trở lên; ông cho hẹp quá, 
trò nào được 1I điêm tức như trúng sô độc đăc 1ô1; ông này 


39 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


chỉ xét đến nội dung, ông kia lại chỉ chú trọng đến hình thức 
cùng cách trình bày. 


Ngay đến số hạng của trẻ cũng không chỉ bảo ta được 
chắc chấn: trong một lớp trò nào cũmg dở thì đứng hạng nhất 
chưa phải là học giỏi; tuần này lỡ bị một bài không thuộc mà 
xuống hạng, thì chắc đâu đã phải là thụt lùi. 

Chúng ta phải xét kỹ những điều đó mới khỏi quá nghiêm 
khắc với trẻ hoặc quá ước vọng nơi chúng. 


4 


Nếu ta biết săn sóc sự học của trẻ, hiểu tâm lý chúng, 
đùng trái với luật phát triển tự nhiên, thì ít khi ta phải tây, 
phạt trẻ lắm. à môi khi bạn thấy cân phải rây, phạt chúng, 
thì xin bạn hãy đọc lại bức thư này trong cuỗn “Đắc nhân 
tâm: bí quyết đề thành công”. 

Bức thư ấy là lời một người cha thú tội với con, cảm 
động đến nỗi đọc lại mười lần rồi, lần nào tôi cũng rưng 
rưng nước mắt. 

“Con ơi!... Con ngủ, má đỏ kê trên tay, tóc mây dính trên 
trán. Cha mới lén vào phòng con... Cha muốn thú tội với con: 
lúc nãy, trong khi cha đọc báo trên phòng sách, đợt sóng hồi 
hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã hơi nghiêm khắc với 
con hôm nay. Sáng ngày, trong khi con sửa soạn sách vở đi 
học, cha đã rầy con vì con chỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu 
mũi con thôi, cha đã mắng con vì giày con không đánh bóng, 
cha đã la con khi con liệng đồ chơi xuống đất. 


Trong lúc điêm tâm, cha lại khiên trách con nữa: con 


40 


Nguyên Hiển Lê 


đánh đỗ sửa, con nuốt vội mà không nhai, con tì khuỷu tay 
lên bàn, con phết nhiều bơ lên bánh quá... Khi ra đi, con 
quay lại chào cha: “Thưa cha, con đi” và cha đã cau mày: 
“Ngay người lên!”. 

Buổi tối, vẫn điệu đó. Ở sở về, cha rình con ở ngoài 
đường. Con chơi bi, đầu gối quỳ trong đống cát, vớ rách, 
hở cả thịt. Cha đã làm nhục con trước mặt bạn bè vì bắt con 
đi trước mặt cha cho tới nhà... Vớ đắt tiền, nếu mày có phải 
bỏ tiền ra mua, mày mới tiếc của và biết giữ gìn”. (Con thử 
tưởng tượng, có ai, cha mà mắng con như vậy không?). 


Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi cha đọc sách, 
con rón rén vào phòng giấy cha, vẻ đau khổ lắm. Cha ngửng 
lên, giọng bất bình, hỏi “Cái gì?” 

Con không trả lời, nhưng trong một lúc xúc động không 
chống lại được, con chạy lại cha, bá cỗ cha, ôm cha với tình 
sùng bái cảm động mà Trời Phật đã làm nảy nở trong lòng 
con, mà sự lạnh lùng của cha không làm cho héo được... Rồi 
thì con chạy lên cầu thang. 


Này con, chính lúc đó, cuốn sách ở tay cha rớt xuống, và 
một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm cha. Cái thói hay chỉ trích, 
trách mắng đã làm cha thành như vậy đó: thành một người 
cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn con nít mà cha bắt 
con làm như người lớn. Không phải cha không thương con 
đâu nhưng cha đã đòi hỏi ở tuổi thơ của con quá nhiều, cha 
đã xét con theo tuổi nhiều kinh nghiệm của cha. 


Mà tâm hồn con đại lượng, cao thượng, trung thực biết 
bao! Trái tim nhỏ của con mênh mông như bình mình ló sau 


41 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


rặng đôi. Chỉ một sự hăm hở tự nhiên lại hôn cha trước khi 
đi ngủ, chứng minh điêu ây. Thôi, cha con mình quên hêt 
những chuyện khác đi... Tôi nay cha hôi hận lăm, lại nép 
bên giường con. 

Cha biêt nêu con có nghe được những lời cha thú với 
con đây thì con cũng chăng hiệu chị hệt. Nhưng, ngày mai, 
con sẽ thây cha thật là một người cha; cha sẽ là bạn của con, 
con cười cha sẽ cười, con khóc cha sẽ khóc. Và nêu cha có 
muôn rây con thì cha sẽ mím chặt môi, và sẽ lặp đi lặp lại 
như trong Kinh: 

— Con chỉ là một đứa nhỏ... một đứa nhỏ! Cha có lỗi. 
Cha đã coi con như người lớn. Bây giờ nhìn con năm trong 
giường nhỏ của con, mỏi mệt, trơ trọi cha biệt rõ rắng con 
chỉ là một em bé. 

Mới hôm qua, con còn năm trong tay mẹ con, ngả đầu 
trên vai mẹ con... Cha đã đòi hỏi con nhiêu quá... nhiêu quá 
lăm...” 

Vậy bạn nên rât thận trọng khi phạt trẻ; nhưng có nên 
thưởng nhiêu không? 

Theo tôi, nên thưởng khen tré, còn thưởng thì không 
cần thiết lăm. 


Phạt cũng như một thứ thuốc trị bệnh, thưởng cũng như 
một thứ thuốc bổ; nếu cơ thê bình thường mà dùng thì chỉ 
thêm hại. Trẻ được nuôi và dạy đúng nhu cầu tự nhiên của 
chúng thì thấy sung sướng, vui vẻ học hành, không cần ta 
kích thích bằng phần thưởng. 


Ta cứ xét ngay ta thì biết: hồi nhỏ, lúc siêng học ta có 


Nguyên Hiển Lê 


nghĩ đến phần thưởng cuối năm không? Không. Chúng ta 
chỉ nghĩ đến cái vui thắng bạn và được thầy khen. 


Khi cha mẹ hứa với ta nêu thi đậu thì sẽ thưởng cho ta 
cái máy chụp hình chẳng hạn, ta có găng sức không? Có. 
Nhưng chỉ gắng được một vài ngày rồi quên ngay. Nếu cố 
găng nửa thì vì một nguyên nhân gì khác, chứ tuyệt nhiên 
không phải vì cái máy chụp hình. 

Vậy chúng ta không cần thưởng trẻ. Nếu có muốn thưởng 
thì đừng bao giỏ thưởng tiền. Người lớn chúng ta quá sùng 
bái kim tiền rồi tưởng trẻ cũng ham những cái đỉnh, con voi 
như chúng ta. Thực là lầm lẫn! Hề trẻ có đủ nhu cầu rồi, thì 
chúng coi giấy bạc như giấy báo cũ vậy. Chỉ những trẻ cha 
mẹ không biết cách dạy mới thích tiền. 

Nên lựa đồ chơi nào trẻ thích mà thưởng. Không phải 
chỉ những đồ chơi đắt tiền mới làm chúng vui. Chúng có thê 
ham một con gà nặn bằng đất giá 0,50 đồng hơn một con 
búp bề giá 200 đồng. 7z đánh giá sự vật khác chúng ta xa 
và chưa chắc chúng đã hoàn toàn dại dột đâu. 


43 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG V 


DẠY TRẺ VÀ GIẢNG LẠI BÀI 
CHO TRE 


1— Chúng ta là cha, anh và không có cái Øì liên quan 
tới con em, mà chúng 1a không biết. 

2.— Những lỗi nên tránh. 

3.— Hai phương pháp dạy. 

4— Hai cách đạy. 

3.— Dạy frẻ lập đọc. 

6. — Dạy trẻ tập viết. 

7.— Dạy Việt ngữ và ngoại ngữ. 

8. — Dạy Am độc. 

9.— Dạy Sứ Ñÿ. 
10. — Dạy Địa lÿ. 
1Ì. — Dạy Cách trí. 


1 
Như tôi đã nói, ở nhà dạy thêm cho trẻ thì trẻ mau tấn 
tới lăm, nhưng phải biệt cách dạy, nêu không, hại nhiêu hơn 
lợi. Trong chương này, tôi sẽ chỉ ít qui tặc căn bản nên nhớ 


45 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


và những ‹ cách giảng bài học, bài làm về mọi môn. Tất nhiên 
là tôi sẽ văn tắt, chỉ kê những điều quan trọng vì tôi không có 
ý viết một cuốn sư phạm mà chắc các bạn cũng không muốn 
tập cái nghề gõ đầu trẻ. Chẳng qua, muốn làm tròn bổn phận 
làm cha, làm anh thì ta phải biết sơ lược phương pháp dạy trẻ. 


5 

- Trước hết, xin bạn nhớ rằng nếu trẻ đã ẩi học thì ở 
nhà ta chỉ giảng lại bài cho trẻ thôi, nghĩa là ở lớp, trẻ phải 
chăm chú nghe lời giảng của thầy rồi có chỗ nào chưa hiểu 
1ö, mới giảng thêm. 

° Những môn nảo trẻ đủ sức theo nổi thì không cần 
giảng lại; đừng cho chúng ý lại vào ta, phải để chúng gắng 
sức tìm hiểu lấy. 


» Về bài làm, bạn chỉ nên gợi ý cho trẻ đê trẻ tự tìm hiều; 
đùng bao giờ “gà” cho chúng. 

- Đừng bao giờ hỏi trẻ: “Con hiểu bài này không?”. 
Chúng sẽ luôn luôn đáp rằng hiều, hoặc vì sợ ta rầy, hoặc vì 
tưởng là hiểu mà kỳ thực không hiều. Phải hỏi chúng về đại 
ý trong bài, về những chữ khó. Riêng về Toán, Vật lý, Hóa, 
lặp lại được ý trong bài chưa chắc đã là hiều, còn phải biết 
áp dụng những điều đã học nữa. 


- Luôn luôn tự đặt ra vào cái tuổi của trẻ, đừng giảng 
những điều quá cao. Khi chúng ta không phải là nhà mô 
phạm thì chúng ta thường mắc tật ấy lắm. Giảng một bài 
về vua Quang Trung cho trẻ lớp nhì, ta có thể cao hứng nói 
một thôi một hồi về sự giao thiệp của Nguyễn Huệ với La 
Sơn phu tử mà ta mới đọc được trong một cuốn của Hoàng 


46 


Nguyên Hiển Lê 


Xuân Hãn; hoặc dạy vê đường xe ở Nam Việt cho học sinh 
lớp nhât, ta có thê hăng hái khen công việc làm đường, xây 
cầu của dân La Mã hồi xưa... 


Kì 

Có hai phương pháp dạy: 

— Theo phương pháp qui nạp: ta phải đi từ những sự thực 
riêng biệt tới một luật chung; như dạy văn phạm thì đưa ra 
điều thí dụ, rồi từ những thí dụ đó mà kiếm ra một qui tắc. 

— Theo phương pháp diễn dịch thì ngược lại ta đi từ một 
luật chung đến những sự thực riêng biệt, như về môn Hình 
học ta học cách chứng minh một định lý nào rôi áp dụng định 
lý ây đê làm các bài toán. 

Phương pháp trên hợp với trẻ ở ban Tiêu học hơn phương 
pháp dưới chỉ nên dùng cho những trò lớn ở ban Trung học. 


4 

Có nhiều cách dạy mà hai cách chính là thuyết minh 
và hỏi. 

Chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong lớp, giảng cho học 
sinh vê một vân đê nào đó, thao thao bât tuyệt theo một bô 
cục đã định trước, như vậy là £h„yêt rmỉnh. Cách ây chỉ có 
kêt quả khi học sinh biệt ghi chép đại ý, nên chỉ dùng trong 
ban Đại học. 

Còn cách sau là cách đặt những cẩu hỏi đề học sinh suy 
nghi, tự tìm ra chân lý. Cách này tôn công, nhưng có nhiêu lợi: 


— làm cho lớp học vuI. 


47 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


— cho học sinh tập nói, tập suy nghĩ. 
— đo đó, học sinh dễ nhớ và nhớ lâu. 


Muốn có kết quả, ông thầy phải nghĩ trước sao cho câu 
hỏi được rö ràng, rành mạch, theo một thứ tự hữu lý, hợp với 
trình độ học sinh và nhất là phải đủ thì giờ cho học sinh suy 
nghĩ, đừng hỏi xong rồi tự mình đáp liền. Cuối bài, nên tóm 
tắt những điềm chính đề học sinh thấy sự liên lạc giữa các ý. 

Tuy nhiên, có những môn như Sử ký, Địa lý, không thê 
luôn luôn áp dụng cách hỏi được. Chẳng hạn, trẻ chưa học 
về xứ Ấn Độ thì dù hỏi cả chục lần, cho suy nghĩ hàng giờ, 
trẻ cũng không sao kiếm được tên những sông, núi xứ đó. 


Vậy bạn nên tùy trường hợp mà áp dụng hai cách đó và 
nên nhớ rằng phương pháp tự nó không có giá trị, chính nhờ 
sự thông minh, quyền biến của ta mới làm cho nó có giá trị. 


Tôi nhớ một giáo sư Việt ngữ nọ khoe với tôi là nói luôn 
miệng trong lớp, nói tới lở miệng (hồi xưa, Bạch Cư Dị học 
tới lở miệng, thời nay có người dạy tới lở miệng!). Ông ăn nói 
rất hoạt bát, học sinh nghe ông giảng bài tất thú lắm, nhưng 
tấn tới thì tôi chắc là không sao tắn tới được vì thầy suy nghĩ 
giùm cho học trò rồi, trò có phải vận dụng óc nữa đâu. 

Cách đây non ba chục năm, một g1áo sư khác dạy chúng 
tôi thi vào trường Trung học Bảo hộ, nhân một bài thơ của 
Leconte de Lisle mà bỏ ra một giờ rưỡi và đốt hết chín, mười 
điều thuốc thơm đề giảng cho chúng tôi về danh từ az (nghệ 
thuật). Tôi không còn nhớ ông nói những gì, nhớ làm sao 
nổi? — chỉ nhớ già nửa lớp thu thĩu ngủ trong khi lời ông 
cuồn cuộn tuôn ra như nước sông Hồng Hà trong mùa lụt vậy. 


48 


Nguyên Hiển Lê 


Dạy học không phải là diễn thuyết, xin bạn nhớ kỹ điều 
ây. 


5 
Trong cuốn “Thế hệ ngày mai” tôi đã chỉ một phương 
pháp mới mẻ và vui đê dạy trẻ tập đọc, tức 7?zơng j?hảp 
tông quát của Decroly +9 


Phương pháp ấy đã có thời bành tướng ở Âu Mỹ và 
nhiều nhà giáo đã dung hòa hai lỗi dạy cũ và mới: dùng 
phương pháp tổng quát trong những bài đấu tiên dạy trẻ 
đọc rồi sau dùng phương pháp phân tích, cho trẻ đánh vần. 


Ở Nam Iiệt, nữ sĩ lợp Phố đã thử dùng cách dung hòa 
ấy. Nhưng tới nay bà vẫn chưa rút kinh nghiệm rồi công bố 


(1) Ông viết những câu rất ngắn ra lệnh cho trẻ, như: 
Em lại đây. 
Đặi trái xoài lên bàn. 

Trẻ nhìn vào những cân ấy mà coi như những hình vẽ, hiểu nghĩa rồi thì 
ghi hình ảnh trong óc. 

Lần sau trông thấy những hình ấy là nhớ lại nghĩa và làm theo lệnh, hoặc 
đi lại gần ông, hoặc đặt trái xoài lên bàn. 

Íi lâu san, ông viết tên một đỏ vật lên một miếng giấy để bên cạnh vật ấy. 
Các em biết tên vật rồi, nhìn chữ và biết ngay cách đọc. Chăng hạn, bên cạnh 
trái cam ông viết chữ cam. Các em nhìn trái cam, biết ngay hình vẽ đó đọc là 
cam, và lần san gặp hình nào y như hình ấy thì cũng đọc là cam. 

Lần lần các em biết hết những chữ chỉ các vật thường dùng và chỉ tên 
các bạn trong lớp. 

Dạy viết cũng theo cách đó. Chỉ trong một năm là trẻ biết đọc, biết viết. 

Phương pháp ấy lợi đụng ký tính rất mẫn tiệp của trẻ về hình ảnh và hợp 


với óc chưa biết phân tích, chỉ mới biệt nhận xét toàn bộ của trẻ. 


49 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


trên báo chí cho đông bào biết. Tôi ngờ răng cách đó không 
có lợi gì lam. 

» Ta nên tập cho trẻ phát ám đúng giọng, nghĩa là phần 
biệt s, x, ch, tr, at, ac, an, ang... đê trẻ dê nhớ chánh tả. 

Vẫn còn một số nhà giáo cho uốn lưỡi khi đọc chữ s, 
chữ r là “theo Nam”, hoặc phân biệt v với d là “theo Băc”, 
là lập dị, lô bịch... nhưng chăng bao lâu nữa, họ sẽ phải tự 
nhận răng tĩnh thân địa phương ây rât hẹp hò. 


» Ta nên tập cho trẻ biết đọc một cách thông minh, nhắn 
vào những chữ cần nhấn, biết ngừng hợp chỗ, chỗ đọc mau, 
chỗ đọc chậm, chễ lên giọng, chỗ xuống BIỌHE, chỗ Tiên vui, 
chỗ nên buồn... Nếu đọc sai thì đợi trẻ đọc hết câu rồi hãy đọc 
lại cho trẻ bắt chước; đừng bao giờ ngắt lời trẻ ở giữa câu. 

» Điều cần nhất là phải cho trẻ đọc nhiều để khi lên lớp 
nhì, trẻ đọc được nhanh tồi và thấy thích đọc sách; có vậy, 
học hết ban Tiêu học, dù không được tiếp tục học nữa và có 
quên hết những điều đã dạy ở trường thì công của ông thầy 
cũng không đến nỗi thành công dã tràng: trẻ đã thích đọc 
sách, tất sẽ tìm cách để đọc và óc chúng sẽ nhờ đó, lần lần 
mở mang thêm. 


» Công việc giảng văn nên đê cho nhà trường, nhưng 
một đôi khi gặp một bài hay, bạn cao hứng muôn giảng cho 
trẻ thì nên theo cách sau này: 

— cho trẻ đọc châm chậm một hai lần, nêu trẻ hiệu đại ý 
bài thì bài đó là vừa sức trẻ; 

— tìm những chữ khó trong bài mà hỏi nghĩa, nêu trẻ 
không hiệu thì giảng nghĩa; nghĩa gôc và nghĩa trong bài; 


50 


Nguyên Hiển Lê 


— khi trẻ đã hiều trọn bài rồi, bạn hỏi trẻ: tác giả viết bài 
đó đề làm gì? Ông có đạt mục đích đó không? Ông đã lý luận 
ra sao? Dùng phép hành văn nào? 

— sau cùng, bảo trẻ tóm tắt đại ý và cho biết cảm tưởng 
khi đọc bài đó ra sao. 

Nhiều nhà giáo biến một bài giảng văn thành một bài 
ngữ pháp (nghĩa là từ đầu giờ đến cuối giờ chỉ bảo trò phân 
tích, hết tự loại đến mệnh đè), hoặc một bài dụng ngữ (nghĩa 
là chú trọng vào sự giải nghĩa các tiếng khó rồi bảo làm câu 
bằng những tiếng ấy). Như vậy là sai phương pháp: bài giảng 
văn trước hết phải có mục đích dạy trẻ hiểu cái đẹp của văn 
đã; dù có giảng ngữ pháp hay dụng ngữ thì cũng chỉ là đề 
giúp trẻ hiểu rõ ý nghĩa cùng cách hành văn trong bài thôi. 

* Bạn hỏi tôi nên /za sách nào cho trẻ đọc? Thưa bạn, 
sách Pháp thì vô số mà sách Việt thì rất hiếm. 

Lựa sách cho trẻ dưới mười tuổi thì từ trước tới nay tôi 
vẫn chỉ thấy loại sách hồng của Tự lực văn đoàn là hơn cả. 
Gần đây vài nhà cho xuất bản những truyện cổ tích hoặc 
những truyện lạ có vẽ hình, song phần nhiều chính tả sai, 
văn lại kém, chỉ có thể gợi là dùng tạm được thôi. 

Còn sách cho thiếu niên như loại Bibliothèque verte, 
Bibliothèque rose... của Pháp thì bên mình thiếu hắn; mà loại 
kiếm hiệp thì nhan nhản. Tại sao vậy? Tại thiếu niên không 
ham đọc sách bổ ích hay tại nhà văn nước mình không có 
tài viết? 

Dạy trẻ /đ7 viế: thì mới đầu nên cho trẻ tô những chữ ta 
đã viết trên bảng đá, rồi sau mới viết trên giấy. 


31 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


Nên dạy theo thứ tự sau này: 


IỆ IUuUf 

8 "I1TVDP 

3 coaddqex 
- ý Ê 

5 Ihkb 

6. S.Z 


Phải tập cho trẻ ngồi ngay ngắn và cầm bút cho hợp phép. 


Hồi xưa các cụ trọng sự tập viết lắm và công phu tập 
viết của các cụ cũng gần bằng công phu luyện văn. Bây gIỜ 
môn tập viết là một môn phụ, không mấy nhà giáo đê ý tới. 
Đó là một sự thiếu sót trong nền giáo dục hiện hành. 


đị 

Ta nên nhớ rằng ngữ pháp không phải là một mục đích 
mà chỉ là một phương tiện. Trẻ học môn đó đề biết viết đúng, 
biết tự sửa câu văn, chứ không phải đê thuộc tên các tự loại 
và các mệnh đề. 

Về ngữ pháp Việt Nam, mỗi nhà chủ trương một khác 
và những sách ngữ pháp dạy trong các trường sẽ phải sửa 
đổi nhiều cho hợp lý. Vậy ta đừng bắt trẻ chú trọng đến môn 
đó quá. 

Không nên dùng phương pháp diễn dịch trong khi dạy 
ngữ pháp: phải đưa ra nhiều thí dụ rồi mới vạch qui tắc sau. 
Đề trẻ tự tìm hiểu lấy qui tắc thì trẻ học vui hơn và nhớ lâu 
hơn. 


32 


Nguyên Hiển Lê 


- Về môn dụng ngữ, tại các lớp dưới (dự bị, sơ đẳng) chỉ 
nên dạy những tiếng. cụ thê như tên những loài vật cùng đồ 
dùng mà trẻ trông thấy hoặc ở ngoài, hoặc ở trong hình. Đợi 
trẻ lên các lớp trên, hãy dạy những tiêng trừu tượng. 

Khi dạy tiếng mới, nên dạy luôn những tiếng có liên 
lạc xa gần với tiêng ây, chăng hạn dạy tiêng Nam là phương 
Nam thì dạy cả: 

— những tiếng chỉ các phương khác: Bắc, Đông, Tây. 

— những tiếng cùng dòng với tiếng Nam, như nôm, nồm; 

— những tiếng đồng âm: nam (con trai)... 

Phải hiểu cách dùng môi tiếng rồi mới có thể nói là biết 
rõ tiếng đó. Vậy luôn luôn bảo trẻ làm một vài câu với tiêng 
(nhât là động từ, trạng từ) mới học. 

» Học sinh nào cũng ghét môn chính rả. Điều ấy rất dễ 
hiệu: học môn đó chán lăm, nhât là chính tả Pháp. 

Nếu trẻ tập phát âm đúng giọng từ hồi nhỏ thì khỏi phải 
học chính tả, cứ phát âm làm sao, viêt làm vậy, như trường 
hợp các bạn ở Nam Việt việt những tiêng có s, x, ch, tr... 
trường hợp ở Băc Việt về các tiêng có dâu hỏi, dâu ngã, có 
c hoặc t ở đăng sau... 


Chính tả Việt so với chính tả Pháp dễ học hơn nhiều: 
ta không có phần chính ngữ pháp mà chỉ có phần chính tả 
tự dạng. Trước sau học độ 1.000 tiếng là đủ dùng rồi vì có 
nhiều tiếng không cần phải học chánh tả. Về các dấu hỏi và 
ngã, học chừng hai, ba trăm tiếng có dấu ngã là mười lần bỏ 
dấu trúng được tám, chín rồi. 


53 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


Biết nguôn gốc của môi tiếng thì dễ nhớ chính tả của nó. 
Một lần, lại Sở bưu điện Long Xuyên, tôi thấy hai thầy ký 
cãi nhau về chữ “vuông” (là bốn góc bằng nhau); thầy bảo 
có g, thầy bảo không. Hai thầy hỏi tôi, tôi đáp: 


— Tuông do tiêng Hán phương mà ra, phương có g, thì 
vuông cũng có ø. 


Từ đó hai thầy ấy không bao giờ quên chính tả chữ 
vuông nữa. 


* Đừng bất trẻ viêt một Hêng mà chúng chưa biệt chính 
tả, vì nêu chúng việt sai, hình ảnh sai đó sẽ 1n sâu trong óc 
chúng, sau này sửa lại rât khó. 


Cho nên khi dạy chính tả, phải viết những tiếng trẻ chưa 
biết cho trẻ thấy (dùng mắt), đọc lớn tiếng cho trẻ nghe (dùng 
tai), bảo trẻ đọc lại đúng giọng (dùng miệng), và chép lại cần 
thận (dùng tay); như vậy nhiều lần, trẻ sẽ nhớ. 

Rồi vài hôm sau mới đọc một bài ám tả có những tiếng 
mới học đó đề kiêm soát xem trẻ có nhớ không. 

Nên bảo trẻ chép? những tiếng mới học vào một số tay tồi 
thỉnh thoảng lật ra coi lại. Trẻ chép xong thì bạn phải xem 
lại ngay và sửa lỗi, nếu không, trẻ sẽ ghi sâu vào óc hình ảnh 
những lỗi đó và viết sai hoài. 

Tôi có cần dặn bạn chỉ lựa những sách viết trúng chính 
tả cho trẻ đọc không? Biết bao lần tôi bực mình về những lỗi 
chính tả trên sách, báo. Tôi vẫn biết s# dụng viết với s, mà 
đọc báo thấy nhan nhản những chữ xử dụng, riết rồi quen mắt 
đến nỗi có lần viết chữ đó, tôi vô tình hạ bút cũng viết xử. 


54 


Nguyên Hiển Lê 


Từ đó, mỗi khi viết chữ sử dụng, tôi phải ngừng lại nhằm: 
sử là sai khiến, sai viết s thì s cũng s. 

Sách, báo 1m sai chính tả có hại cho người lớn chúng ta 
như vậy thì đối với trẻ còn hại gấp mấy nữa. 

° Những qui tắc trên có thể áp dụng được khi dạy ngoại 
ngữ, như tiếng Pháp, tiếng Anh... Tuy nhiên, môi ngôn ngữ 
có nhiều đặc điểm thì cách dạy cũng có chỗ khác; chăng hạn 
học tiếng Pháp phải chú trọng nhất đến động từ, đại từ là 
những phần khó học; học tiếng Anh thì cách phát âm quan 
hệ nhất, khó hơn ngữ pháp nhiều. 

Tôi không thê kề hết những đặc điểm đó ra đây, chỉ xin 
nhắc bạn: 

— tập cho trẻ so sánh ngữ pháp của các ngôn ngữ cho 
đề nhớ, 

— khi dạy một động từ thì luôn luôn cho trẻ học cả một 
câu có động từ ấy, 

— bắt trẻ nói nhiều và viết nhiều, chứ chỉ chuyên học ngữ 
pháp và dụng ngữ, không ích gì mấy. 


8 
Trước khi cho trẻ học một bài Ám độc, phải biết chắc 
răng trẻ đã hiệu kỹ và biệt đọc có giọng đàng hoàng. 
Cho trẻ học câu đầu, thuộc rồi mới qua câu thứ nhì... 


Nếu bài dài hoặc khó học thì trẻ học làm nhiều lần, 
môi lần mười lăm phút thôi. Trẻ học trước khi đi ngủ, sáng 


535 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


dậy đọc lại vài lần, sẽ mau thuộc và nhớ lâu hơn là học vào 
những lúc khác. 


Có hai cách dạy Sử ký; 

— Một là cách thuyết minh mà tôi đã nói qua ở trên; 

— Hai là cho trẻ học trong sách rồi giảng thêm và phê 
bình. 


Cách sau phù hợp với học sinh ban Tiêu học hơn. Dù 
theo cách nào thì sau khi giảng hêt bài rôi cũng nên hỏi trẻ 
ít câu xem trẻ có hiêu, nhớ được gì không, rôi bảo trẻ tóm 
tặt lại bài. 

Bạn nên: 

— chỉ những chỗ quan trọng cho trẻ nhớ; 

— giảng những liên quan nhân quả giữa các sự kiện lịch 
SỬ; 

— chú trọng đên tình cảnh, đời sông của dân gian của 
nên văn hóa trong môi thời hơn là những hành vi riêng tư 
của các vua chúa; 

- tập cho trẻ rút những bài học ái quôc, hi sinh, trơng 
thân tương trợ. 

— xét một cách công bình hành vi của cô nhân. 

Đừng bắt trẻ nhớ nhiêu miên hiệu quá. Lựa những niên 
hiệu quan trọng, bảo trẻ ghi vào sô tay, và giúp trẻ tìm những 
thuật ký ức cho dê nhớ. Chăng hạn vua Gia Long lên ngôi 
năm 1802 và băng hà năm I 820, hai miên hiệu đó khác nhau 


56 


Nguyên Hiển Lê 


ở chỗ nào? Nguyễn Huệ thắng Tôn Sĩ Nghị năm 1789, năm 
có cuộc đại cách mạng Pháp; 7,8,9, ba síp đó liên nhau, dễ 
nhớ lắm. 


10 


Ai mà thích được môn Địa /ý dạy theo lối bây giờ? Phải 
nhớ hàng trăm, hàng ngàn tên răc rôi, khó đọc, khó việt. Cho 
nên hôi nhỏ, môn đó đôi với tôi là một cái nợ phải trả nhà 
trường. Chăng riêng gì tôi, hêt thảy các bạn của tôi đêu như 
vậy. Nhớ lại nồi khô của ta hôi xưa thì cũng nên tránh nổi 
khô cho trẻ bây giờ. 

Có những điều mà người lớn chúng ta cũng có quyên 
không biệt thì tại sao lại băt trẻ nhớ cho kỳ được? Chăng hạn 
sông rạch ở Nga, chỉ nhớ vài tên là đủ, còn những tên khác, 
coi qua cho biệt, học thuộc mà làm gì? Hồi học lớp nhật, 
một anh bạn thuộc lòng tên 89 hành tỉnh ở Pháp với tên quận 
quan trọng nhât trong mồi tỉnh. Thây chúng tôi khen anh lăm, 
có vẻ khuyên khích anh và khuyên chúng tôi noI gương anh 
nữa. Tôi rât phục anh nhưng không chịu băt chước; ngay từ 
hôi đó tôi đã nghĩ, học như vậy chỉ phí sức. 

Dạy Địa lý, cần nhất phải tập cho trẻ: 

— nhận xét đất đai, sông núi, dân cư, kinh tế, phong tục 
miên trẻ ở hoặc đi qua; 

— so sánh miền này với miền khác; 

— nhận xét ảnh hưởng của đất cát và thời tiết đến nền 


kinh tê và đời sông của con người ra Sao; 


57 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


— biêt đọc một bản đô, vẽ phác bản đồ một miên nhỏ. 
— biêt dùng thông kê biêu — statisque 


Học như vậy vừa bố ích vừa không thấy chán. Và nếu 
nhà trường bắt trẻ nhớ nhiều tên sông núi, châu thành... 
ngoại quốc mà trẻ nhớ không nổi thì bạn cũng nên khoan 
hồng với chúng. 


II 


Môn cách írí phải có mục đích tập cho trẻ nhận xét, ghi 
chép, suy nghĩ, so sánh, phán đoán, tìm những luật thiên 
nhiên rồi áp dụng vào đời sống, chứ không phải là bắt trẻ 
học thuộc lòng và vẽ những hình bươm bướm, chuồn chuồn, 
tô màu thật đẹp, đánh bóng thật nỗi... 


Vậy, trẻ học về con mèo thì bạn nên chỉ cho trẻ thây mắt 
của nó trong chô tôi và ở chô sáng khác nhau ra sao; nó ở 
trên cây leo xuông hay tụt xuông, tại sao ?2) 


Và khi trẻ phải học về những con đại bàng, con tê thì ít 
nhất bạn cũng nên mở tự điền “Larousse”, tra những tên aigle 
và hippopotame, chỉ hình những con vật đó cho trẻ thấy. Rồi 
trẻ nhớ được thì nhớ, không thì thôi. 


Bạn bảo: “không nhớ thì làm sao đi thì được?” 


(1) chắng hạn khi chỉ cho trẻ một thông kế biểu về số gạo nước nhà xuất 
cảng mỗi năm, †a cho trẻ so sánh số đó với số mẫu ruộng khai phá thêm trong 
thời kỳ ã ây để biết sự mở mang đất đai ảnh hưởng đến sự sản xuất lúa ra SaO; 
rồi lại so sánh số xuất cảng của ta với số xuất cảng của các nước láng giềng 
như Thái, Miễn... 

(2) Nó ở trên cây tụt xuống, đần đưa lên, vì móng của nó quặp vào, nến 
đưa đầu xuống đưới thì móng không bám được vào cây. 


538 


Nguyên Hiển Lê 


— Thưa bạn, tôi đã nghĩ đến điều ấy và trong một chương 
sau, tôi sẽ chỉ cách nhồi sọ trẻ trước kỳ thi, mặc dầu tôi thầm 
oán lối nhồi sọ. Nhưng tôi tưởng giám khảo nào có hỏi những 
trẻ mười một, mười hai tuổi về các loài vật kỳ dị đó thì cũng 
là tình nghịch mà hỏi chơi, chứ không nỡ nào đánh hỏng trẻ. 


539 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG VI 


HAI MÔN QUAN TRỌNG NHÁT: 
TÁC VĂN VÀ TOÁN PHÁP 


IL— Dạy Tác văn 
2— Đạy Toản 


1 
Sáu học sinh từ mười lăm đên mười tám tuôi học lớp đệ 
ngũ, một hôm lại hỏi: 


— Thưa thây, tuân sau chúng con thì lục cá nguyệt về Tác 
văn. CIáo sư cho chúng con biệt trước đầu đê sẽ là một bức 
thư. Xm thây chỉ cho chúng con cách việt thư ra sao. 


Thực là một câu hỏi bât ngờ. Tôi hỏi lại các em ây: 
— Từ trước tới giờ, các em chưa được học cách việt thư 
sao? 


Các em làm thỉnh. Làm sao mà “chưa” được? Ở lớp nhất 
thây giáo đã dạy cách việt thư trôi. Thê thì tại sao các em vân 
không biệt việt thư? 


Tôi hỏi tiếp: 
— Các em có viết thư cho cha mẹ, họ hàng, bạn bè lần 


61 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


nào không? Em S. Chăng hạn, em ở Long Xuyên lên đây, 
môi tháng chắc có việt thư vê nhà chứ? 

— Dạ, có. 

— Thê thì tại sao em còn phải hỏi cách việt thư? 

— Thưa thây, con tưởng có khác, vì đâu bài sẽ ra chắc 
không nói về việc thăm nhà. 

— À, vậy hề việc khác thì lỗi viết cũng khác sao? Trong 
đời có hàng triệu việc khác nhau, cứ mỗi việc lại phải học một 
lôi kê, một lôi viêt ư? Có sông lâu như cụ Bàn Tô, học cũng 
không sao hêt được. Ta chỉ cân biêt nguyên tặc thôi chứ ? 

Mà tại sao các em ây không biêt nguyên tắc? Tại lôi dạy 
Tác văn ở nhà trường. 

Không có môn nào dạy đã khó mà lại ít kêt quả băng 
môn Tác văn. Nhà mô phạm và triệt gia Jules Payot đã phàn 
nàn như vậy từ đầu thê kỷ. 

Viết là ghi cảm tưởng của mình lên giấy. Không biết 
nhìn, không biêt nghe, không biêt suy nghĩ thì làm sao viêt 
được? Mà học đường, hồi trước và hôi này cũng vậy, không 
dạy trẻ nhận xét lầy, suy nghĩ lây, chỉ bất trẻ nhớ và nhớ; 
học Địa lý, Sử ký phải nhớ, học Toán cũng phải nhớ, học 
Luân lý cũng phải nhớ, rôi học đên môn Tác văn, đên cách 
nghị luận, cũng vân lại phải nhớ nữa, chỉ những nhớ là nhớt! 

Tôi không nói ngoa đâu, thưa bạn. Từ lớp nhì, khi ra đầu 
đê Tác văn, ông giáo chỉ ngay cách làm, lại đặt săn câu cho, 
học sinh chỉ việc nhớ rôi vê nhà chép lại. Có khi chăng cân 
nhớ nữa, cứ chép ngay “bài làm miệng của thây” rôi vê nhà 
chép lại cho sạch sẽ đê nộp trả thây. Bạn bảo: 


62 


Nguyên Hiển Lê 


— Con nít chưa biết gì, thì phải chỉ cho nó chứ? 

— Như vậy không phải là chỉ, là làm sẵn cho trẻ. Đáng 
buôn nhất là tại các lớp thi tú tài, người ta cũng dùng cách 
dạy ấy. Học sinh có thì giờ đọc kỹ những tác phẩm chính 
của Voltaire, J.J. Rousseau, V. Hugo không? Trong có mười 
tám tháng (hai năm học), phải học bốn, năm chục tác giả, 
nếu trung bình mỗi tác giả chỉ đọc bốn cuốn thôi thì trước 
sau cũng tới L50-200 cuốn rồi. Thì giờ đâu? Vì còn phải học 
cả chục môn khác nữa chứt Thành thử học sinh chỉ có cách 
học những cuốn văn học sử, cùng những đoạn tóm tắt ít chục 
tác phẩm chính, rồi khi làm bài, nhó đâu chép lại đó. Môn 
bình luận văn chương để luyện óc suy xét đã biến thành một 
môn luyện ký tĩnh. 

Trong các ban đại học, sinh viên cũng chỉ tập nhớ. Một 
nhà doanh nghiệp Anh phản nàn rằng các kỹ sư trẻ tuổi lại 
giúp việc ông, ngạc nhiên lắm khi ông bảo họ suy nghĩ, quyết 
định lấy. Họ có tập suy nghĩ bao giờ mà chẳng ngạc nhiên. 
Ở nước Anh, nền giáo dục có tiếng là thực tế mà còn vậy nói 
chi tới nước Pháp và nước mình! 

Tôi xin lỗi bạn, phải kê lê dài dòng như vậy đề bạn thấy 
cái hại của sự nhỏi sọ và hiểu rõ tại sao thầy tận tâm tới mấy, 
trò găng sức tới mấy, mà học mười, mười hai năm trời, trò 
vẫn không biết làm một bài luận; bảy, tám năm vẫn không 
biết viết một bức thư. 

Muốn cho trẻ tập suy nghĩ, có lẽ ta phải theo phương 
pháp của Freiner. Ông là một nhà cách mạng trong giáo dục, 
sau đại chiến thứ nhất, cùng với vợ và các bạn thân đề xướng 
ở Pháp một lối dạy rất mới. Ông nhất thiết không dùng sách 


63 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


giáo khoa, muốn dạy trẻ về một vật gì thì cho chúng coi vật 
đó, hướng dân chúng nhận xét, rôi đê chúng tự ý ghi nhận 
xét vào tập. Vê lớp, trẻ việt thành bài, đọc lên cho bạn nghe 
và phê bình. Ong chỉ huy cuộc phê bình ây, giúp trẻ lựa một 
bài đầy đủ nhất, sửa cho những lỗi viết văn, rồi trẻ dùng ngay 
bài đó làm bài học. Chúng tự sắp chữ, ¡n bài, vẽ hình, cuối 
năm đóng lại thành sách. 

Dạy về một cái gì mà ông không thể cho coi tận mắt 
được thì ông thu thập đủ tài liệu rôi “soạn bài”. 

Tóm lại, ông không đem những điều hiểu biết của người 
lớn nhôi vào sọ trẻ, mà hướng dẫn chúng tự tìm lấy chân lý 
trong vũ trụ. 

Phương pháp ấy còn đương thí nghiệm. Có / chỉ như 
vậy mới diệt được cái lôi nhôi sọ bây giờ. 

Theo cách của Freinet, ta phải ra một đầu đề Tác văn 
nửa tháng hoặc một tháng trước đê trẻ có thì giờ nhận xét 
và kiêm tài liệu. 

Trong những dịp nghỉ, bạn có ra thêm bài Tác văn cho 
trẻ thì nên thí nghiệm lôi ây, còn khi giảng đâu đê Tác văn 
nhà trường 1a thì tôi trởng bạn nên bảo trẻ như vây: 

— Trước khi làm bải, con nên lại tận chỗ đề cơi (nếu 
phải tả một bên xe, một cái chợ chăng hạn), hoặc đọc những 


(1) Khốn nỗi, nhiều ông giáo ra những đần đề “trên cung trăng” dù trẻ 
muốn nhận xét cũng không sao nhận xét được. Nhiều em nhỏ ở Hậu Giang 
chưa ra khỏi tỉnh lần nào mà phải tả một ga xe lửa và lại phải kể đời sống 
của một cây lúa mì mới khó cho các em chứ! 


64 


Nguyên Hiển Lê 


bài này (nêu phải làm một bài nghị luận) rôi suy nghĩ kỹ, tìm 
một bô cục cho ba coi. Nêu ông giáo đã giảng cho con rôi thì 
con có thê mượn ý của ông mà không nhât định phải theo. 

Trẻ làm xong bô cục, bạn phê bình bô cục đó, đê trẻ tự 
sửa lầy rôi việt bài. 


2 

Thời này, môn Toán là môn quan trọng nhất trong chương 
trình Tiêu học và Trung học. (Hê giỏi Toán và đừng quá tệ 
vê Việt văn, Pháp văn thì thi tú tài chăc chăn đậu). Đó cũng 
là một tín ngưỡng của thê kỷ, cũng như hôi còn ăn lông ở lỗ, 
tô tiên chúng ta cũng sùng bái các ngầu tượng vậy. 

Toán là một môn dễ học, dễ hiêu là nhớ; vậy mà một số 
đông học sinh sợ nó, tới giờ Toán là xanh mặt, coI giáo sư 
Toán như ông kẹ, là tại sao? 

Theo tôi, có bốn nguyên nhân: 

— Chương trình không sát với thực tế. Chẳng hạn người ta 
dạy phép tính hợp kim (alliage) và lợi nhuận (rente) cho các 
em mười một, mười hai tuôi thì làm sao các em thích được? 

— Chương trình không hợp với sự phát triển tự nhiên của 
trẻ. quan niệm vê tỉ trọng (densité), trẻ thông minh trung bình 
thì 12—13 tuôi mới hiêu nôi mà người ta đem dạy cho các em 
LÔ-II tuôi, thành thử dù các em có làm được Toán thì cũng 
chỉ vài tháng là quên hêt và sau phải học lại. 

— Cách dạy chưa được hoàn hảo. Người ta bắt trẻ nhớ 
nhiêu quá, không tập cho trẻ lý luận (coi ““Phê hệ ngày mai”). 


65 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


— Người dạy thiếu kinh nghiệm. Dạy Toán cho trẻ 5—6 
tuổi là việc khó nhất của nhà giáo. Vậy mà những người 
khai tâm cho trẻ về bốn phép tính là ai? Là phụ huynh các 
em, nghĩa là những người phần đông không biết chút gì về 
giáo khoa; hoặc các thầy giáo, cô giáo mới ở trường ra, kinh 
nghiệm còn non. Đã không biết cách dạy lại không hiểu luật 
phát triền về tỉnh thần của trẻ, cứ đem trẻ so sánh với ta, quên 
rằng chúng còn bé bỏng, rồi nổi giận, đỏ mặt tía tai, quát 
tháo, làm cho trẻ nước mắt chạy quanh, mếu máo hoặc giật 
mình thon thót, run lên cầm cập, lắm létnhìn cái roi mây hoặc 
năm tay của cha, của thầy, như vậy trách chỉ chúng chẳng 
oán môn Toán, oán đến đáy lòng, sợ môn Toán, sợ như sợ 
cọp? Một môn học đáng lẽ dễ dàng, vui thú như đi du lịch, 
đã thành cái nợ của học sinh chỉ vì sự ngu xuân của chúng tal 

» Chúng ta có tật cứ lấy óc ta mà đoán óc trẻ, quên rằng 
trẻ 6—7 tuổi không hiểu nổi những cái trừu tượng mà số là 
một cái trừu tượng, không a1 định nghĩa cho rõ ràng được. 

Số là cái gì, thưa bạn? Tự điên “Larousse” viết: “Nombre: 
Tapport enfre une quanfifé et une autre quantifé prIse comme 
terme de comparaison et qu”on appelle umt€”. 

Thật đúng như vậy không? Khi tôi nói: 3 con bò, con tôi 
có ý nghĩ đến một tỉ lệ nào đâu? 

Ông Charles Piedvache chắc cũng thấy định nghĩa ấy 
chưa được đầy đủ, nên định nghĩa lại (trong cuốn “Conseils et 
réflexIons sur |°éducation des enfanfs à Ïˆécole prmalre”), và 
định nghĩa của ông còn rắc rỗi hơn. Ông bảo: “Le nombre est 
ce quIresfe, s”1l reste quelque chose, d”une collection d”obJets 


66 


Nguyên Hiển Lê 


đe laquelle on abstrait touf ce qui tombe sous les sens”.' 


Vậy số là một cái rất trừu tượng, mà ta bắt trẻ làm toán 
ngay từ hồi chúng bốn, năm tuổi, chẳng cũng hơi sớm ư? Rồi 
mỗi khi chúng lầm lộn, cộng L5 cơn bò với 3.000$ chẳng 
hạn thì ta đánh đập, chẳng cũng bắt công ư? 


Trong môn sư phạm có một qui tắc quan trọng là đi từ 
cái hiệu rồi tới cái chưa hiều. Tôi vẫn biết qui tắc ấy không 
phải lúc nào cũng theo được, và nền giáo dục cổ hay kim thì 
cũng phải dạy trẻ nhiều điều mà chúng chưa hiều nổi; miền 
sao chúng thuộc, nhớ cách làm rồi sau này, lớn lên sẽ hiểu. 
Tức như quan niệm về số và môn Toán. Tuy nhiên, ta cũng 
phải nhận rằng như vậy là vạn bất đắc dĩ, và ta nên tìm hết 
cách cho bài học được cụ thể thì trẻ mới đỡ chán. Vậy có lễ 
ta không nên bảo trẻ học: 3 với 4 là 7; mà nên bảo: 3 £ở giấy 
với 4 tò giấy là 7 tờ giấy, đê trẻ bớt lầm lộn mà cộng ngựa 
với tiền, người với sách... 

— Định nghĩa là những điều căn bản trong môn Toán, 
người lớn chúng ta nên biết, nhưng các em nhỏ thì không nên 
bắt học vì trong các câu định nghĩa, ý đúc lại quá, lời gọn quá, 
rất khó nhớ. Hồi học năm thứ nhất ban Cao tiểu, nhiều anh 
bạn tôi bị giáo sư Toán hỏi về định nghĩa của tiếng cercle: 
“Le cercle est une ligne courbe fermée dont tous les poInfs 
sont à égale distance d”un point 0 1nférIeur appelé centre”. 
Các anh ấy không biết thế nào là một vòng tròn đâu? 

Những định nghĩa như vậy, bây giờ người ta dịch đúng 
từng chữ ra Việt ngữ: Vòng tròn là một đường cong khép mà 


(1) Chúng tôi xin miễn địch lại định nghĩa ấy. 


67 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


tắt cả các điểm... rồi bắt trẻ học, có khổ cho các em không? 

Tám, chín tuổi đã phải học “Toán nhân là một phép 
toán, mục đích là, do hai số, một số gọi là số bị nhân, một 
số gọi là số nhân, tìm ra một số thứ ba gọi là tích số, mà số 
nhân có mấy lần đơn vị thì tích số ấy cũng có bấy nhiêu lần 
số bị nhân”. 

Chúng ta nên bỏ lối dạy thậm vô lý đó đi mà đem nhiều 
thí dụ cụ thể giảng cho trẻ biết công dụng của bốn phép 
toán. Khi nào dụng phép này, khi nào dụng phép khác.'° 

— Dạy về số ta rắn cho trẻ thấy sự liên lạc giữa chiều dài 
vòng tròn và chiều đài trực kính; trực kính càng lớn, thì vòng 
tròn càng lớn, cũng như cạnh một hình vuông càng lớn thì 
chu vi cũng càng lớn. 

Ta nên bảo trẻ vẽ ba, bốn vòng tròn lớn nhỏ khác nhau 
trên mặt sân, rồi dùng một sợi dây đo mỗi vòng tròn cùng 
trực kính và chia chiều dài vòng tròn cho chiều dài trực kính. 
Các em sẽ thấy một con số, gần với số Pi. Như vậy các em 
sẽ không bao giờ quên rằng chiều dài vòng tròn bằng Pi lần 
trực kính. 

Khi ra toán cho trẻ, ta nên lựa những bài có tính cách 
thiết thực, dạy cho trẻ suy nghĩ đề hiểu đầu bài rồi phân tích 
tìm cách giải. Chẳng hạn, các em sẽ lý luận như sau: 


— Người ta hỏi cái gì? Hỏi tiên lời. 


(1) Nên coi cuốn “Conseils et rélexion sur léducation des cnfants à 
lécole prumaire” của Charles Piedvache (Albin Michel. Paris) trong đó chỉ 
cách dạy toán cho trẻ. 


68 


Nguyên Hiển Lê 


— Tiền lời bằng cái gì? Bằng tiền bán trừ tiền mua và 
những phí tôn?... 

— Tôi xin nhắc lại: đừng bao giờ làm bài cho trẻ. Nếu nhà 
trường ra một bài khó, trẻ không làm được. thì ta có thể bảo 
trẻ coi lại bài học nào đó, hoặc ta ra bài toán khác hơi giống 
bài ấy, giảng cho hiệu kỹ, rồi trẻ tự làm lấy bài của trường. 

— Về môn Toán, càng không nên nhớm lúa cho mau lớn! 
Ráng “nhồi” cho trẻ thì trong vài tháng trẻ có thê khá được 
đấy, nhưng trẻ chỉ có thê thuộc cách giải, chứ không biết 
cách lý luận, nên chỉ bỏ đi vài tháng là trẻ sẽ quên hết. Tôi 
đã nghiệm dạy về tỉ trọng cho nhiều trò lớp nhất, các em ấy 
làm được bài, có vẻ hiểu kỹ lắm; nhưng năm sau, các em ấy 
lên năm thứ nhất, lại học về tỉ trọng và tôi phải giảng lại hết 
từ đầu: thì ra các em chẳng nhớ gì cả. Khi óc các em chưa 
hiểu được thì ta tận tâm tới mấy cũng chỉ hoài công. 

Ý thức về tỉ trọng chỉ dùng trong khu vực khoa học, ban 
Tiêu học có mục đích dạy các thường thức rất phố thông thì 
dạy về tỉ trọng làm chỉ? Vậy trong một bài toán, đáng lẽ nói: 
“Ti trọng của sắt là 7,8” sao không nói mỗi tác khối sắt nặng 
7,8 kílô”. Nghĩa là y như nhau, chỉ khác câu trên trừu tượng 
mà câu dưới cụ thẻ. 

Sau cùng, thính thoảng ta cũng nên 1a: 

- Những bài oán cần có lương tri mói giải ẩược, như: 

“Một bà chủ nhà muốn mua vải sơn để phủ một mặt bản 
tròn đường kính là 1,1 thước. Vải sơn bán 35$ một thước, 
khổ 1,4 thước. Khăn phủ phải thòng xuống khỏi mép bàn /à 
20 phân. Bà ấy tốn bao nhiêu tiền? 


69 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


— Những bài /áp? cho trẻ làm toán rợ như: 

“Kiếm đường kính một vòng tròn mà chiều dài là 44 
thước”, đê tập cho các em suy nghĩ, tìm tòi, thử đi thử lại 
(dùng PI = 22:7). 

— Những bài luyện óc thông mỉnh, như: 

“Trên mặt hồ có một lá sen. Ví dụ lá ngày hôm nay to 
gâầp đôi ngày hôm qua, ngày mai gập đôi ngày hôm nay, thì 
trong 2Ì ngày sẽ phủ kín mặt hồ. Nếu có hai lá như vậy thì 
mấy ngày sau sẽ kín mặt hồ?”u) 


Khi các em đã lên ban Trung học, ít bực phụ huynh còn 
có thê săn sóc sự học của trẻ về đủ các môn, nhất là hai môn 
chính: Tác văn và Toán; mà nhiều em cần được săn sóc tới 
mười lăm, mười sáu tuổi, tới hết đệ nhất cấp. Các vị ấy chỉ 
còn có cách kiểm soát sự học của trẻ như một chương trên 
tôi đã chỉ và kiếm lớp riêng cho các em học thêm những 
môn chính mà các em còn kém. Trong chương sau, tôi sẽ 
xét trường hợp ấy.® 


(1)20 ngày, vì đến ngày 21 lá sen phủ kín hồ, nghĩa là ngày thứ 20 che 
được nửa hồ. Cái lá thứ nhì, trong 20 ngày cũng che được nửa hồ. Bài toán 
ấy cót để thử sức thông minh không cần có tính cách thiết thực. Vả lại lâu 
lân ta mới ra một bài toán lạ như vậy thôi. 

(2) Về chương này và chương trước, nên coi thêm những cuốn: 

— “Nouvelle péđagogie pratique” của A. Sonché (nhà xuất bản Eermnand 
Nathan). 

— “Pédagogte vécue” của Ch. Charrier (như trên). 

— “Première étape” (như trên). 

— “Consells et rélexIons sur léducation des enfanfs à lécole nrimaire” của 
Ch. Piedvache (Nhà xuất bản Albin Michel). 


70 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG VII 


ĐÓN THẢY DẠY TẠI NHÀ 
CHO TRE HỌC TƯ 


1.— Cách đối đãi với ông thầy dạy tại nhà. Nên cậy ông 
những việc gì? 


2.— Lựa trường tư. 


1 

Nhiều bạn, vì lẽ này hay lẽ khác, không thể đích thân 
săn sóc kỹ lưỡng sự học của con em được, phải đón thầy lại 
nhà dạy thêm cho trẻ. 

Những ông thầy đó thường là những thanh niên nghèo 
còn đương đi học. 

Học phí tương đối nhiều — tôi không nói đắt — mà kết 
quả không luôn luôn được như ý. Phải gặp một ông thầy có 
lương tâm, có tư cách rồi đích thân bạn phải bỏ ra mỗi ngày 
năm mười phút kiêm soát sự học của trẻ thì trẻ mới tấn tới. 
Nếu phó mặc hết thảy cho ông thầy mà không ngó ngàng gì 
đến, thì nhiều khi tốn tiền vô ích. 


Nhiều ông thầy còn trẻ, non kinh nghiệm, không được 


71 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


trẻ trọng, muốn tự tạo uy quyền cho mình, mạt sát các giáo 
sư ở trường, cho chỉ có mình mới giỏi, thành thử thiêu sự 
hòa hợp giữa nhà và trường, trẻ sinh hoang mang, không biêt 
nghe thây ở trường hay thây ở nhà. 

Gặp trường hợp đó, bạn nên: 

L) Giúp ông thây cho ông có đủ tụ quyên; chăng hạn nói 
với ông như vây trước mặt trẻ: 

“#“Fôi không có thì giờ săn sóc sự học của cháu, được ông 
(hoặc cậu) thay tôi mà giúp cháu, thực quý hóa. Nếu cháu 
có điều chỉ sơ suất, xin ông cho tôi hay, tôi sẽ răn bảo cháu. 
Nhưng tôi tin rằng cháu sẽ dễ bảo lắm”. Bạn quay lại hỏi trẻ: 
“Phải vậy không con?”. 

Mà tại sao, mỗi tuần một vài lần, trước hoặc sau giờ 
dạy, bạn không thu xêp cho có mặt ở nhà, đê chào hỏi ông 
giáo vài câu, mời ông hút điêu thuôc, uông chén trà? Và sao 
không dặn trẻ: “Phải rót chén trà mới pha mời thầy nhét!””2 
Trẻ tính ý lăm, dò xét cử chỉ của bạn đôi với ông thây mà 
băt chước bạn đây. 

2) Dặn ông thầy: 


— Giảng lại những chỗ nào chúng chưa hiểu rõ, chứ đừng 
ra ngoài chương trình, cũng đừng đi trước chương trình. 


- đừng làm hộ bài cho trẻ; 

—- đừng ra thêm nhiều bài quá, trẻ không đủ thì giờ làm; 

— nên dung ngay những sách của nhà trưông mà giảng, 
cho trẻ khỏi phải học nhiêu sách rôi hóa hoang mang: 


— Mỗi tuần cho bạn biết kết quả học tập của trẻ. 


tớ; 


Nguyên Hiển Lê 


3) Kiểm soát sự dạy dỗ của thầy một cách kín đáo, đề 
khỏi mắt lòng ông. Đừng thường làm bộ thu xếp đồ vật trong 
nhà đê nghe ông giáo giảng bài cho trẻ. Cứ đợi ông về rồi 
mở tập trẻ ra coi vài lần là đủ hiều. 

Nếu ông thầy vì sơ ý hoặc soạn bài không kỹ mà dạy sai 
thì đừng nên nói thắng ra rằng: “Dạy như vậy không được, 
phải dạy như vây...” mà chỉ nên nói: “Chỗ này hơi khó, mặc 
dầu ông giảng kỹ lắm, tôi e cháu hiểu không nỗi, đề ít tháng 
nữa, cháu tấn tới một chút, sẽ giảng lại cũng không trể”. 
Người thông minh sẽ hiểu ngay ý bạn và phục bạn. 

Xin bạn nhớ điều này: Con của bạn mà bạn bỏ mặc, 
không ngó ngàng tới thì không ai săn sóc kỹ cho bạn đâu và 
tiền bạc có thể mua ẩược đủ thứ, trừ lòng tận tâm của con 
người. Muốn người khác tận tâm dạy con bạn thì bạn phải 
kính mến người đó. Tục ngữ đã khuyên ta: 


Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. 


2 

Có lẽ ở Sài Gòn lúc này, không gia đình nào không có con 
học trường tư. Tôi biết nhiều em học một lúc ba trường tư: 
trường thứ nhất vì có giáo sư dạy Toán giỏi, tường thứ nhì vì 
có “bà đầm dạy tiếng Pháp” và trường thứ ba đề chuyên học 
Anh văn buổi tối. Vì học sinh coi học tư như chích thuốc bố 
(đa đa ích thiện mà!) nên nhiều trường tư lúc này rất phát đạt. 

* Giá trị trường tư ra sao 2 Hơn hay kém trường công? 
Khó so sánh lắm. Tôi chỉ có thể nói rằng trò nào đủ sức theo 
nổi chương trình, lại siêng năng thì học trường tư £hzởng 
mau tấn tới hơn học trường công vì: 


13 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


— các ông hiệu trưởng trường tư thường lựa các giáo sư 
có tài đê trường nôi danh; 

— giáo sư tận tụy đem hết tài ra dạy đê được tiếng: 

— giáo sư dạy cao hơn chương trình một chút, cũng để 
được tiếng. 

Còn nếu trẻ đã dở, lại làm biếng mà học một trường tư kỷ 
luật không nghiêm thì kết quả hoàn toàn là một con số không. 
Có lương tâm lắm thì người ta khuyên bảo vài lần; nghe 
chẳng nghe, mặc; “khúc gỗ nặng quá mà, ai kéo cho nổi!” 

* Bạn nên đích thân điểu tra rồi lựa trường cho trẻ, đừng 
nên đê trẻ lựa lấy. Đề trẻ lựa thì có thê các em sẽ lựa trường 
nào bài không làm không bị rầy, bài học không phải trả; hoặc 
những trường có giáo sư hùng biện, diễn thuyết thao thao bất 
tuyệt cho học sinh nghe bùi tai mà chỉ ra bài và sửa bài lấy lệ. 

»° Bạn nên nhớ điều này nữa là trường tư nào có kỷ luật 
đến đâu thì cũng chỉ phạt hoặc cùng lắm là đuối những học 
sinh đã làm biếng lại vô lễ, chứ không có trường nào bắt một 
học sinh không theo nổi chương trình phải xuống lớp và cuối 
năm, bắt phải thi lên lớp.) 

Ông hiệu trưởng nào mà dám làm công việc tự sát ấy? 
Vì vậy học sinh lớp đệ tứ một trường tư bây giờ thường kém 
học sinh lớp đệ lục một trường công có tiếng. 


Cho nên, bạn phải: 


(1) Trà các trường “Thây dòng” và “Bà phước”. 


74 


Nguyên Hiển Lê 


— biết trình độ của trẻ mà xin cho vào học một lớp vừa 
sức chúng; 

- đừng thây trẻ ngô1 hạng năm, hạng sáu trong một lớp 
bảy, tám chục học trò mà vội mừng. Chắc bạn nhớ câu tục 
ngữ của Pháp: “Trong xứ người đui, anh chột làm vua” chứ? 


— nếu trẻ kém không theo nỗi chương trình thì đừng do 
dự gì cả, xm cho trẻ xuông ngay lớp dưới. 


» Trong vụ nghỉ hè,nếu trẻ khỏe mạnh, mà học hơi kém, 
thì nên cho trẻ học thêm. Lựa những lớp dạy riêng vài môn 
quan trọng mà đừng quá đông (độ ba chục trò thôi), cho trẻ 
học một tháng. 

Nếu đón thầy lại dạy tại nhà thì xin ông thầy ôn lại 
chương trình năm trước, giảng lại những chỗ nào trẻ chưa 
hiểu rõ, nhất là tổng hợp lại từng môn đề trẻ nhận thấy những 
điêm chánh và sự liên lạc giữa các chương. 

Riêng về trường hợp các em sắp lên lớp đệ lục chương 
trình Việt — tức lớp đệ ngũ chương trình Pháp — thì nên nhờ 
ông giáo giảng trước cho ít bài đầu về các môn Đại số học, 
Hình học, vì hai môn đó rất lạ đối với các em. Em nào chậm 
hiểu mà không được người giảng trước cho thì vào trường, 
sẽ bỡ ngỡ trong nhiều tháng đầu và có thê do đó, sinh chán 
và dở Toán. 


75 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG VIH 


TRE SẮP THỊ RA TRƯỜNG 


1— Tó chức sự học của trẻ trong năm trẻ thị ra trưởng. 


2. — Ít điều nên biết vê ký tính. 


1 

Ông Charles Piedvache trong một cuốn tôi đã dẫn ở trên, 
nói: “Những kỳ thi là một sự cần thiết đáng buồn”. Đáng buồn 
thật. Nó bắt ta phải nhồi vào sọ trẻ hàng trăm danh từ Địa 
lý, hàng chục niên hiệu, hàng trăm con số và biết bao cái vô 
nghĩa khác nữa. Trẻ phải học ngày học đêm hàng năm sáu 
tháng trời, học tới ốm o, xanh xao, có khi tới ho lao, loạn óc! 

Ta đã bắt buộc phải nhồi sọ trẻ thì ta cũng nên nhồi sọ 
một cách có phương pháp đề trẻ dễ nhớ. 

Trong cuốn “Kim chỉ nam của học sinh”) in kỳ nhì, tôi 
đã thêm một chương chỉ cho học sinh ban Trung học cách 
tổ chức sự học năm thi ra trường. Dưới đây tôi xin nhắc lại 
những qui tắc chỉnh: 


— Trước hết, đầu năm, bạn nên biết trong kỳ thi người 


(1) Sắn tái bản. 


li 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


ta sẽ hỏi vê những môn gì và chương trình mỗi môn ra sao? 

Hệ số của mỗi môn là bao nhiêu? 

[t bạn hiêu sự quan trọng của hệ sô, nên tôi xin lầy một 
thí dụ rât đơn giản đê giảng. 

Chăng hạn thi có hai môn: Tác văn và Toán mà hệ sô 
Tác văn là 3, Toán là 1. Một trò giỏi Tác văn mà kém Toán, 
Tác văn được 12 điêm, Toán được 4 điêm. Tác văn hệ sô là 
3 thì 12 điêm nhân với 3, được 36 điêm; Toán hệ sô là I thì 
đê nguyên, vân là 4. Cộng lại là 40 điêm, chia cho 4 (hệ sô 
3 cộng với hệ sô L) được 10. Trò ây đậu. 

Một trò khác giỏi Toán mà dở Tác văn, được 6 điêm Tác 
văn và L6 điêm Toán. Nêu cộng hai sô ây với nhau mà không 
kê đên hệ sô của mỗi môn thì được ó+1ó=22, còn nhiêu điệêm 
hơn trò trên (12 + 4= 16). Nhưng khi kê tới hệ sô thì trò sau 
lại kém xa: (6 x 3) + 16 = 34. Ba mươi bôn chia cho 4 (hệ sô 
3 cộng hệ sô 1), được 8,Š điêm chưa đủ 10, trò ây rớt. 

Vậy giỏi về những môn hệ sô lớn thì rất lợi, dễ đậu; dở 
vê những môn ây thì rât hại, dê rớt. Càng học lên cao, hệ 
sô cảng quan trọng. Hiện nay tại ban Trung học Việt Nam, 
Toán có hệ sô lớn nhât : 6°", nghĩa là băng hai môn Tác văn 
mà hệ sô chỉ là 3. 

— Trong những môn ây, trẻ kém về môn nào? 

— Trong mỗi môn, vạch những chỗ quan trọng cho trẻ. 

— Môn nào quan trọng như Toán thì bảo trẻ ngay từ đầu 
năm, học tới đâu, ôn những bài cũ tới đó. 


(1) Mấy năm nay người ta đã hạ hệ só đó xuống rồi (tiền chú lần in 1967). 


78 


Nguyên Hiển Lê 


— Môn nào không quan trọng mà lại khó nhớ, như Sử 
ký, Địa lý thì đê tới những kỳ nghỉ lâu như Têt, lê Phục sinh 
hãy học ôn. 

— Lập một chương trình học ôn : như được nghỉ 1Š 
ngày mà muôn ôn tât cả 60 bài thì môi ngày ôn Š bài, mật 
12 ngày, còn 3 ngày đê ôn qua lại một lần nữa hoặc phòng 
những sự bât ngờ. 

— Nên thu xếp ra sao cho nửa tháng hoặc một tuần trước 
kỳ thị, trẻ ôn lại được hêt chương trình rôi và lúc đó được 
nghỉ ngơi hoàn toàn. 

— Đừng bao giờ bắt trẻ thức khuya quá. 


— Cho trẻ ăn những thức bổ, dễ tiêu và không kích thích 
thân kinh. 


2 

Học sinh thời này cũng như thời xưa, hề ký tính mẫn 
tiệp và bên bỉ thì hơn bạn và thi dê đậu, nên luyện ký tính là 
một việc cần thiết. 

Khoa học đã giảng được sự tiêu hóa, sự hô hấp nhưng 
chưa giảng được ký tính. 

Tại sao chúng ta nhớ được những việc cũ từ hồi một, hai 
tuôi, có lẽ cả những việc trong tiên kiếp?” 


q) Ông Ribot, trong cuốn “Les maladies de la mémoire”, kế chuyện một 
em nhỏ hồi bón tuôi bị mồ óc, phải đánh thuốc mê. Khi tỉnh, em không nhớ 
người ta đã làm gì em. Vậy mà hồi mười lăm tuổi, trong cơn sốt đữ đội, em 
nhớ lại hết những việc mà y sĩ đã làm khi mô óc em. 

Cuốn “Mental physiology” của Carpenter chép một chuyện lạ làng. Một 
ông nọ đi với bạn lại thăm một miền chưa bao giờ đi tới. Khi đến trước cửa 


79 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#I €1 


Chắc chắn là không nhớ bằng tế bào của óc. Nếu bảo 
hình ảnh mọi vật ghi vào tế bào đó mà ta nhớ được thì tại 
sao, sáu bảy năm, tế bảo óc đã thay đổi hết mà ta vẫn còn 
nhớ được những việc cũ trên bảy năm? 

Tình như óc chỉ giúp ta nhớ lại những hình ảnh, cảm 
giác cũ, còn chính ngũ quan và cơ thể ta, hết thảy những 
bắp thịt của ta mới ghỉ những hình ảnh cùng cảm giác ấy. 


Khi ta đạp xe máy, óc nghĩ vớ vẫn mà chân vẫn đạp, thế 
là băp thịt cặp giò của ta nhớ công việc của nó và đêu đêu 
làm việc, không đợi óc ta sai bảo. 


một lâu đài, ông †a có cảm †ư ứng đã trồng thấy cửa đó một lần và nhớ rõ cả 
những chi tiết này: cÓ người ngồi dưới cửa và một con lừa đi qua của. Sau 
hỏi bà cụ thân sinh của ông thì cụ bảo hồi ô ông l6 tháng, ông năm trong cái 
rõ đặt trên lưng lừa và đi qua của đó. 

Một cô gái Anh đi chơi xe máy, khi leo lên một cái đồi, bỗng ngừng lại, 
mặt tái đi, nói với bạn đồng hành: Võ lý quá. Nhưng rõ ràng là tôi biết chắc 
bên kia đôi có gì!”. Rồi cô tả một ngôi nhà thờ, một khu nhị tỳ, cây cối cùng 
nhà cửa. Lên tới đỉnh đôi, nhìn xuống, quả nhiên cảnh đúng như vậy. Mà cô 
ta chưa hè tới đó lần nào, miền đó cũng chưa có ai tới chụp hình đề bán. Cô 
cùng Với bạn xuống đồi, vào nhị tỳ chơi, bỗng thấy những ngôi mộ của tỏ 
tiên cô sống hai trăm năm trước. Thế thì loài TgHỜI CÓ thể nhớ được cả những 
cái †ô tiên ta đã thấy chăng? 

Kỳ dị nhất là câu chuyện đưới đây trong cuốn *Les vies successives” 
của De Rochas. Ông. dùng nhân điện thôi miên một người tên là Mayo, cho 
người đó mê man rồi hỏi về những việc hồi nhỏ cùng những việc tiên kiếp 
của y. Ông hỏi: 

— Bây giờ anh là ai? 

Y đáp: 

— Bây giờ tôi là một người đàn bà tên Lĩne, HÙI chết trôi, người †a tìm 
thấy thây tôi. 

Anh ta không biết chút gì về thuyết luân hỏi, vậy không lẽ anh bịa ra 
câu đó. Bịa làm sao được trong lúc mê? Vả lại lần nào đánh mê anh rồi hỏi, 
anh cũng đáp như vậy. (Coi cuốn “Les vies antérienres” của L. Chevrenil). 


60 


Nguyên Hiển Lê 


Một em bé thuộc bản cửu chương có phải là nhờ óc đâu, 
mà là nhờ tai cùng những bắp thịt ở môi, ở miệng. Chẳng hạn 
học lớn tiếng một ngàn lần “7 lần §, 56” bắp thịt ở môi quen 
với câu đó quá rồi, lần sau hề nói “7 lần 8” là tự nhiên ra 56. 
Cũng như quen đi qua một cánh cửa thấp, phải cúi đầu, rồi 
một hôm, sửa cửa cho cao lên, ta biết vậy mà đi ngang qua 
cũng tự nhiên cúi đầu xuống. 


Thứ ký tính như máy đó, ta nên lợi dụng khi trẻ dưới 
bảy tuổi để dạy trẻ dụng ngữ hoặc bản cửu chương: nhưng 
một trẻ đã biết suy nghĩ thì ta nên tập cho trẻ so sánh, phân 
tích, tổng hợp đề nhớ được lâu®', 

Trong năm trẻ thi ra trường, ta nên giúp trẻ suy nghĩ, 
tìm liên lạc giữa các ý để nhớ, còn những điều chỉ có thê 
nhớ một cách máy móc như miên hiệu, danh từ Địa lý... thì 
đề đến gần kỳ thi hãy cho trẻ học, có học trước rồi cũng mau 
quên, không ích gì. 


Những tên khó nhớ, ta bảo trẻ ghi vào số tay hoặc chép 
lên bảng đá đề trên bàn học, mỗi ngày nhìn vào đó đọc lớn 
tiếng ba lần, mỗi lần năm sáu lượt. Như thế chỉ thi xong ít 
lâu, các em sẽ quên hết; nhưng có hề gì đâu, chính mục đích 
của ta là vậy. 

* Môi người có một lối nhó riêng: người nhớ bằng mắt 
(họa sĩ) mau hơn bằng những cơ quan khác, người nhớ bằng 
tai (nhạc sĩ) mau hơn bằng mắt... Ta nên biết ký tính của trẻ 
thuộc trong loại nào đề lợi dụng triệt để thiên tư của trẻ. Ví 
dụ em nào dễ nhớ bằng mắt thì ta bảo vừa học vừa vẽ nhiều 


(1) Coithêm cuốn “La mémorre” của Commandantf Ïanins và cuồn “Kim 
chỉ nam của học sinh” của tác giả. 


61 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


hình. Tuy nhiên, không nên sao nhãng hăn những cơ quan 
khác và phải tập cho trẻ em dùng đủ mọi cách đê nhớ. 


» Ai cũng nhận rằng thân thể có khỏe mạnh, óc có bình 
tĩnh thì mới dê nhớ lại những điêu đã học. 


Các bác sĩ còn nói máu lên óc nhiều thì dễ suy nghĩ, dễ 
nhớ và những người thiếu máu thường hay quên. 

Vậy ta đừng nên nạt nộ, cho trẻ hóa bối rối. Gần ngày 
thi, nên cho óc trẻ được thánh thơi. 

Chỉ một đêm thiếu ngủ, lo lắng cũng đủ có ảnh hưởng tai 
hại đến ký tính của ta. Chắc bạn nào cũng nhận thấy điều ấy. 
Vậy mà tôi không hiểu tại sao có những bực phụ huynh học 
sinh cho con em uống trà, cà phê đề thức tới nửa đêm luôn 
trong năm, sáu tháng. Những trẻ đó dù có thi đậu cũng sẽ 
đuối sức, không sao học lên cao được nữa, tôi biết nhiều em 
găng sức quá, đứng đầu lớp ở năm thứ tư nhưng lên ban Tú 
tài thì mỗi năm một thụt lùi và thi hoài phần thứ nhất không 
đậu. Phụ huynh các em ấy phải chịu một phần trách nhiệm. 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG IX 


LÀM SAO TRỊ ĐƯỢC TẠT 
LÀM BIÊNG CỦA TRE 


I. Trẻ vốn ưa hoạt động. Nếu chúng làm biếng là có 


nguyên do. 
II. Trẻ làm biếng vì không đủ thông minh. 
1. Trẻ trì độn 
a. Thế nào là trẻ trì độn? 
b. Cách đo tỉnh thân những trẻ trì độn. 
c. Phương pháp dạy những trẻ trì độn. 
2. Trẻ chậm khôn. 
3. Trẻ bề ngoài có vẻ ngu. 
Kế 
III. Trẻ đủ thông minh mà làm biếng. 
1. Nguyên nhân về thể chất và sinh lý 
a. Sự chậm chạp 
b. Sự không chủ ÿ 
c. Tĩnh thán mỏi miệt 
d. Trẻ su)? nhược 
e. Tĩnh thân vụng về 


63 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


2. Nguyên nhân về giáo dục 
a. Cha mẹ bỏ thí con 
b. Cha mẹ săn sóc tới con quả 
c. Cha mẹ quả chiêu con 
3. Nguyên nhân về phương pháp đạy đỗ 
a. Chương trình nặng quá 
b. Trẻ không đu sức 
C. Trẻ đủ sức 
d. Thay đối nhiều trường 
©. Phải bỏ học một thời gian lâu 
ø. Thây trò không mễn nhau 
h. Trò thấy sự học không có thú 
4. Nguyên nhân về tỉnh thần của trẻ 
a. Trẻ thấy học không có lợi 
b. Gương xấu của gia đình 
c. Trẻ bướng bình 
d. Làm biẾng VÌ nọa lực 
Kết 


I 

Các tâm lý gia đều nhận rằng trẻ có một sinh lực rất dồi 
dào, cần chạy nhảy, đùa giỡn đề tiêu bớt sinh lực đó đi. Lại 
nhận rằng chúng có tánh tọc mạch tự nhiên, thèm khát biết 
thêm, gặp cái gì mới lạ cũng chăm chú ngó và hỏi “Tại sao ?”. 
Chỉ nhờ hai tiếng “Tại sao?” đó là lần lần chúng chỉnh phục 
được vũ trụ, hiêu được những vật ở gần rồi ở xa, sau cùng 
hiểu những ý tưởng trừu tượng. Vậy, bẩm tính chung của trẻ 
không phải là làm biếng. 


Nếu kết quả của chúng trong sự học không được như ý, 


84 


Nguyên Hiển Lê 


ta đừng vội đồ tội rằng chúng làm biếng. Trước hết ta phải tự 
hỏi chúng có làm biếng thật hay không đã. Rồi nếu quả thật 
chúng làm biếng, ta lại phải xét: “Tại sao chứng làm biếng?” 

Tìm được nguyên nhân rồi mới tìm cách trị. Có hành 
động như vậy mới ích cho trẻ. Còn nếu chẳng tìm tòi, suy 
nghĩ gì hết, cứ rầy trẻ thì chẳng giải quyết được gì cả. 

Có những em đủ thông minh và sức khỏe đề học. Chỉ 
những em đó, nêu không chịu học, mới đáng trách, còn những 
em vì không đủ thông minh, sinh chán học, mà ta rầy là làm 
biếng, là bất công với chúng. 


IH 


TRẺ KHÔNG ĐỦ THÔNG MINH 


Trước hết chúng ta hãy xét những trẻ không đủ thông 
minh. Ta phân biệt ba hạng: trẻ trì độn, trẻ chậm khôn và trẻ 
bê ngoài có vẻ ngu. 


1 
TRE TRÌ ĐỘN 
a. Thế nào là trẻ trì độn? 


Chúng thường là những trẻ dễ bảo, âu yếm, dễ dãi, thật 
thà. Học đều đều mà không tắn tới. Rán chú ý lắm nhưng 
không được lâu và mau mệt. Có đứa nhớ lâu, có đứa mau 
quên, nhưng dù có nhớ lâu thì chúng cũng chỉ nhớ như con 
vẹt, chứ không hiêu chút gì. Chúng không biết nhận xét, lý 


65 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


luận, ăn nói vụng vê, có khi thôt ra những lời vô nghĩa. 
b. Cách đo tỉnh thần của trẻ trì độn. 


Ta dễ nhận được một đứa trẻ trì độn, nhưng muốn biết 
rõ những cơ năng tinh thần của chúng ở vào trình độ nào, cơ 
năng nào kém nhất, cần luyện tập trước hết thì ta phải dùng 
những trắc nghiệm về thông minh của Binet, Simon, Terman, 
Meili, Vermeylen, v.v... 


c. Phương pháp dạy dỗ những trẻ trì độn. 


Muốn dạy dỗ những trẻ trì độn, phải dùng một phương 
pháp đặc biệt. Phải huấn luyện lại ngũ quan và những cơ năng 
vận động bằng phương pháp thê dục tiết điệu của Dalcroze, 
bằng những trò chơi của Montessori, Decroly, Vermeylen; rồi 
tập cho trẻ làm thủ công như làm nệm, may vá, làm vườn... 
cho chân tay chúng khéo léo. Sau cùng, tùy trình độ tinh thần 
và sự khéo léo của chúng mà hướng dẫn chúng về một nghề 
nào đó. Những nghề hợp với chúng nhất là làm ruộng, đan 
rô, đóng giày, làm nệm... 

Trong sự dạy dễ đó, nên theo những nguyên tắc sau này 
của Decroly: 

— Tuấn luyện lại những cơ năng của trẻ càng sớm càng 
hay; 

— Mãi trẻ có một người dạy riêng, theo một phương 
pháp riêng; 

— Cho trẻ hoạt động càng nhiều càng lối; 

— Muốn cho chúng làm việc gì, phải chỉ cho chúng thầy 
#ự ích lợi của việc đó ; 

— Cho trẻ tiếp xúc với thực tế ; 


S6 


Nguyên Hiển Lê 


— Dạy cho chúng những môn có ích lợi ngay cho chúng ; 

— Dạy châm chậm ; 

— Đừng giảng nhiều quá và bắt chúng nhó nhiễu ; 

— Nếu chúng hiểu được thì giảng cho chúng những liên 
quan trực tiếp? giữa sự, vật, rồi giảng đến những liên quan 
trong không gian, sau cùng mới đến những liên quan trong 
thời gian, nghĩa là phải đi từ cụ thể đến trừu tượng; 

— Dạy kỹ thuật và đông thời tập cho chúng nhận xét, 

— Chú trọng nhất đến những hoạt động thực tế: 

— Trong khi chúng tiếp xúc với thực tế, tập lần lần cho 
chúng phô diễn ý trởng của chứng. 


#/ 


NHIỮNG TRẺ CILẬM KIIÔN 


Trẻ trì độn sẽ trì độn suốt đời, không sao theo kịp được 
những bạn khác; trái lại, trẻ chậm khôn có thê theo kịp được 
bạn. 

Phương pháp để dạy những trẻ trì độn có thể áp dụng cho 
hạng trẻ chậm khôn, nhưng cân nhât là phải dùng y học mà trị. 


3 
NHỮNG TRẺ BE NGOÀI CÓ VÈ NGU 
Sau cùng, ta nhận thấy có những trẻ bị cha mẹ hành hạ 
quá, luôn bị rây măng mà hóa ra nhút nhát, lúc nào cũng 


sợ sệt, làm thỉnh, có vẻ đần độn: nhưng khéo dùng lời ngọt 
ngào, làm cho chúng mên và tm ta thì chỉ ít lâu chúng mât 


67 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


vẻ ngu độn mà có thể tỏ ra thông minh hơn những đứa khác. 

Những trẻ đó thường rất dễ cảm động. Muốn huấn luyện 
chúng, trước hết cha mẹ, thầy học phải sửa đổi tính quá 
nghiêm khắc, quạu quọ của mình đi. Nếu không được, thì phải 
giao cho một người khác từ tâm, khoan hồng dạy dễ chúng 
trong ít lâu rồi lần lần cho chúng luyện những đức tính đó 
và tập bản năng tranh đấu, vì chúng vốn là những trẻ ủy mị. 

Kết luận : Tóm lại, ba hạng trẻ trên, học hành không 
tấn tới không phải tại chúng lười mà tại thiên tư của chúng 
kém (trẻ trì độn và trẻ chậm khôn) hoặc tại chúng vốn ủy 
mị mà lại gặp những hoàn cảnh nghiêm khắc trong gia đình 
và trường học. 

Ta phải tùy từng trẻ mà kiên tâm huấn luyện lại chứ 
không thê lấy ba tiếng: “Tại chúng lười”, mà trút hết trách 
nhiệm của ta được. 


IH 
TRẺ.ĐỦ THÔNG MINH MÀ LÀM BIÊNG 
Sự làm biếng của hạng trẻ nảy có bốn loại nguyên nhân: 
nguyên nhân về thê chât và sinh lý, nguyên nhân vê giáo 


dục, nguyên nhân về phương pháp dạy dễ và nguyên nhân 
về tính tình của trẻ. 


1 
NGUYÊN NIIÂN LẺ TIIÊ CIIẤT LÀ SINII LÝ 
Tai, mắt, nếu có tật, bộ máy hô hấp nêu không sung túc, 


68 


Nguyên Hiển Lê 


những hạch trong cơ thể nếu không phát triên điều hòa, đều 
có thê làm cho trẻ hóa ra chậm chạp hoặc khó chú ý, và do 
đó, không tân tới. 
a. Sự chậm chạp 

Nhiều trẻ sinh ra vốn chậm chạp vì di truyền trong gia 
đình hoặc vì huyệt thông của nòi giông. Trường hợp đó không 
có gì đáng lo vì tính chậm chạp đó thường khi là biêu hiện 
của tính nghiêm trang hay suy xét và chịu kiên nhân. 


Nhưng có khi sự chậm nhớ, chậm hiệu của trẻ do những 
nguyên nhân sau này: 


— Giáp trạng tuyến (glande thyroide) ở sau cuống họng 
không sung túc, trẻ sợ lạnh, ít chịu suy nghĩ, lúc nào cũng 
lờ đờ như buồn ngủ. 


Hạch ở trên thận (glandes surrénales) không sung túc, 
trẻ thây mau mệt. 


— Gan yếu (bệnh này thường có), trẻ ăn khó tiêu, hay 
giận dữ, ít bình tĩnh,vui vẻ. 

— Cơ thể ốm yếu do tiên thiên bắt túc, trẻ hay buôn, chán. 

Phải dắt những trẻ đó lại y sĩ. Trị được hết bệnh thì tật 
chậm chạp cũng hệt. 

b. Sự không chú ý 

Phải phân biệt hai hạng trẻ. 

L) Hạng trẻ không thích một cái gì hết, không biết chú 
ý tới gì, do: 

— Mỏi mệt về thể chất hoặc tinh thần. 


69 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


— Lao lực, lao tâm 

— Bộ máy hô hấp không sung túc. 

— Giáp trạng tuyến hoặc hạch ở trên thận không được 
sung túc. 

— Cơ thê ốm yếu vì tiên thiên bắt túc. 

2) Hạng trẻ chú ý tới nhiều cái quá trong một lúc, hoặc 
chỉ chú ý tới mỗi cái một chút thôi. Óc chúng tựa con chim, 
nhảy nhót luôn luôn, không đậu ở cành nào lâu. Tật đó do: 

— Tinh thần bất định (một chứng bịnh thần kinh). 

- Giáp trạng tuyến quá sung túc. 

Hạng trẻ đó cũng phải nhờ lương y chữa. 

c. tỉnh thần mỏi mệt, do lao tâm, lao lực 

Những trẻ đó không ham muốn chỉ hết, lúc nào cũng ủ 
rũ, nước da xanh, mắt sâu, ăn không tiêu, quạu quọ, có khi 
bướng bỉnh, ngủ mê man mà không say, thường nhức đâu, 
không chú ý được vào bài vở, học không kêt quả. 

Phải cho chúng hoàn toàn nghỉ ngơi ở nhà quê, ăn những 
thức ăn bô và vận động một cách điêu độ, hợp với sức chúng. 

d. Lại có những trẻ suy nhược, khi ta bảo làm một việc 
gì dù rât dê, chúng cũng trả lời: “Tôi làm không được”. Mà 
chúng làm không được thật. Chúng suy nhược từ hôi nhỏ, 
không suy nghĩ, hoạt động, tới mơ mộng cũng không. Tật của 
chúng do gan hoặc hạch trên thận suy. Phải trị lâu mới hệt. 

e. Sau cùng, có hạng tỉnh thần vụng về. Chúng chăm 
chỉ lăm, nhưng luôn luôn kém bạn. Phạt chúng thì thật là 


90 


Nguyên Hiển Lê 


bất công. Thường chúng vụng về cả trong cử chỉ, ngôn ngữ. 
Muốn dạy dỗ chúng, phải theo những qui tắc của Decroly 
đã kê ở trên. 


#2 
NGUYÊN NIIẰÂN VẺ GIÁO DỤC 


Có ba nguyên nhân: 


a. Cha mẹ bỏ thí con — trường hợp này thường xảy ra ở 
xã hội ta. Mười gia đình không có được một săn sóc đên trẻ; 
trẻ vôn ham chơi không có ai kêm thúc, tât sinh làm biêng. 


b. Có khi trái lại, cha mẹ săn sóc tới con quá. Trường 
hợp này hiếm hơn nhưng kết quả rất tai hại. Nhiều người cha 
đánh đập, rầy mắng trẻ hoài: “Mày là đồ vô dụng, đỗ ngu, ăn 
uống cơm tao”... không bao giờ an ủi chúng, khen lấy chúng 
nửa lời, vì có khi nào chịu nhận thấy sự gắng sức của chúng 
đâu. Thành thử chúng sợ, quá chán nản, lần lần hóa ra đần 
độn. Ta nên nhớ rằng trẻ không được âu yêm trong gia đình 
thì học hành khó tấn tới. 

©. Sau cùng, có hạng cha mẹ quá chiều con. Cậu ấm, Cô 
chiêu muốn gì được nây, mới chín mười tuổi đã đánh phấn, 
thoa son, đồng hồ viết máy hảo hạng, đi đâu cũng xe đưa xe 
đón. Nếu thầy giáo lỡ rầy cô, cậu thì cha mẹ hầm hầm, muốn 
gây với ông thầy. Chúng muốn học thì học, muốn chơi thì 
chơi. Có khi chúng chưa ngồi học đã sợ chúng nhức đầu, lao 
tâm “Thôi đi nghỉ đi con”. Muốn dậy trễ tới mấy giờ cũng 
được, muốn học trường nào thì học. Mà tất nhiên là cô cậu 
muốn học những trường không có kỷ luật. 


9] 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


Nuông con như vậy là một sự hèn nhát, một sự đầu hàng 
trẻ và không sớm muộn, sẽ có loạn trong nhà. 


Đối với những trẻ đó, phải bắt chúng TỜI gia đình, cho 
chúng vào ký túc xá, trong đó chúng tập sông như các bạn, 
gặp gì ăn nấy, ăn ngủ đúng giờ, hề dậy trễ thì mắt ăn, hề 
không thuộc bài thì bị phạt. Và nên cho chúng vào một đoàn 
hướng đạo, tập làm những công việc lặt vặt, chịu một kỷ 
luật nghiêm khắc. Lâu lâu mới cho chúng thăm cha mẹ một 
lần. Nếu không huấn luyện chúng ngay thì sau này chúng sẽ 
thành những con mọt của xã hội. 


3 


NGUYÊN NIIÂN LÊ PIIƯƠNG PILÁP DẠY DÖ 


a. Chương trình nặng quá 

Mặc dầu trong mười năm nay, chương trình đã được 
tia bớt đi ít nhiêu, nhưng vần còn tính cách nhôi sọ. Đã vậy, 
nhiêu ông giáo lại băt học sinh nhớ đủ các chi tiêt vụn vặt. 
Như vậy trẻ thây chán,rôi sinh làm biêng. 

b. Chương trình đã nặng mà phụ huynh lại ép con. Chúng 
không đủ sức cũng băt chúng lên lớp, đê được cái vinh dự 
răng có con nhỏ tuôi mà học lớp cao. Như vậy rât hại cho 
trẻ. Không hiêu nôi chương trình, chúng sẽ ghét học rôi trôn 
học, bỏ học. Thà cho chúng ngôi nhất, nhì lớp dưới còn hơn 
ngôi gần bét lớp trên. 

c. Nhưng trái lại, cũng có trẻ đủ sức theo lớp trên mà 
người ta băt chúng học lớp dưới. Học lại những bài cũ, 


P8; 


Nguyên Hiển Lê 


chúng không cần gắng sức, rồi thành ra làm biếng. Trường 
hợp này hiếm có. 

d. Thường gặp hơn là trường hợp các trò phải thay 
trường, đổi thầy luôn luôn. Trong một năm mà thay hai, ba 
trường, học bốn, năm ông giáo. Mỗi ông dạy một lối, các trò 
đó không hiệu được gì nữa, sinh chán, không có kết quả, rồi 
người ta đồ lỗi cho chúng là làm biếng. 

e. Tại nước ta, trong mấy năm gần đây, còn nhiều trò vì 
thời cuộc phải ngưng học trong bốn, năm năm. Khi trở lại 
học, óc đã “sét” rồi, mà tuổi lại lớn, gắng sức không có kết 
quả, sinh chán học và bị thầy học, cha mẹ tây. 

g. Lại còn trường hợp thầy không mến trò, trò không 
quý thầy. Mỗi lần sắp vào lớp như sắp bị đi đày, coi lớp như 
một nhà khám, như vậy làm sao có kết quả được? Diderot 
đã phàn nàn: “Làm sao được bây giờ? Trò đó không mến 
tôi, làm sao dạy nó được?” Tôi muốn nói thêm “Ông không 
mến nó làm sao nó thích học ông được?”. 

h. Sau cùng, có những trò thấy sự học không có thú gì 
hết, nên sinh ra làm biếng, đó là lỗi của: 

— Ông thầy không biết làm cho giờ học vui vẻ, linh động, 
không biết khuyến khích, về về học trò; 

— Cha mẹ không biết săn sóc đến sự học của trẻ, hoặc 
bắt chúng học một môn không hợp với sở thích của chúng. 
Chúng muốn đi buôn, muốn học máy mà cứ nhất định bắt 
chúng phải có bằng tú tài đề học luật thì làm sao chúng chẳng 
chán học mà sinh ra làm biếng? 


935 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


4 
NGUYÊN NIIÂN LẺ TINII TIIÂN CỦA TRE 


Người ta thường nói: “Muốn chăm học phải có nghị 
lực. Làm biếng tức là thiếu nghị lực. Tập cho trẻ có nghị 
lực, chúng sẽ chăm học”. Có những trẻ cương quyết nói: 
“Tôi không muốn học”. Và chúng nhất định không học thật. 
Những trẻ đó có thiếu nghị lực đâu? Trái lại, chúng rất nhiều 
nghị lực, nên mới cương quyết được. Chúng sở dĩ nhất định 
không chịu học vì những nguyên nhân sau này. 

a. Chúng thấy học không ích lợi gì cả, vì chúng vụng 
suy. Chúng thích học máy chẳng hạn và nghĩ học máy thì 
không cần biết Sử ký, Địa lý, Văn chương, Toán học, nên 
chúng nhất định thôi học. Hoặc chúng nghĩ ở đời biết bao kẻ 
không chịu học mà cũng thành công, vậy cần gì phải học? 
Rồi chúng phá ngang. 

Đối với những trẻ đó, dọa dẫm, thịnh nộ là thất sách. 
Nên đợi lúc chúng bình tĩnh hoặc gặp một chuyện gì cảm 
động trong gia đình mà ngọt ngào giảng cho chúng thấy 
rằng chúng lầm. 

b. Trong những gia đình kiếm tiền một cách dễ dàng quá, 
trẻ dễ hư và làm biếng học. Chúng thấy cha mẹ không khó 
nhọc mà cũng giàu có, rồi nghĩ rằng bổn phận của cha mẹ 
là phải nuôi chúng, gây dựng cho chúng, sau này chúng sẽ 
hưởng gia tài để lại, ăn suốt đời không hết, học mà làm chỉ? 
Những trẻ đó không phải là làm biếng mà là những đứa hư. 

e. Có trẻ nhất định không học vì bướng binh, muốn chống 
lại với cha mẹ, muốn tỏ rằng chúng tự do, không ai bắt buộc 


94 


Nguyên Hiển Lê 


được hết. Đối với những trẻ này cũng phải kiên tâm, đợi lúc 
thuận tiện giảng cho chúng thây răng chông lại với ta như 
vậy là tự chông lại với chúng... 


d. Sau cùng có bọn làm biếng vì nọa lực, không có cách 
gì cho chúng ham học được. Khuyến khích, thưởng phạt, đánh 
mắng... đều vô hiệu, nói bao nhiêu như nước đỗ đầu vịt bấy 
nhiêu. Chúng không hớn hở, không hăng hái, không sợ sệt, 
cũng không phàn nàn. Thật là trơ như đá, vững như đồng. 
Nhưng đá còn đúc được, đồng còn đúc được, còn chúng thì 
không có cách nào thay đổi sự quyết tâm của chúng. Nói tới 
tương lai của chúng ư? Chúng lễ phép nghe, nhưng trong 
thâm tâm thì nghĩ: “Biết đâu mà lo xa đến tương lai, hãy biết 
hiện tại đã”. Trách chúng làm ta buồn rầu ư? Chúng ngoan 
ngoãn nhận rằng chúng “lỗi đạo làm con” đấy, nhưng chẳng 
vì vậy mà chúng đổi ý. 

Chúng thông minh, hiểu lẽ phải lắm, tử tế vui vẻ và tận 
tâm với bạn bè, tính tình dễ thương, chỉ có mỗi một tật là 
làm biếng học. 


Mà chúng cũng chẳng đau ốm gì. Có thiếu nghị lực 
không? Cũng không. Nọa lực của chúng đủ chứng rằng 
chúng tất giàu nghị lực. Chúng có cố ý làm ta buồn không? 
Cũng không. Vì chúng biết nhận lỗi. Mà sửa lỗi thì nhất 
định không sửa. 

Nhưng ta nhận rằng chúng chỉ làm biếng học thôi, còn 
những công việc tay chân thì chúng rất thích, có khi có biệt 
tài nữa. Vậy đối với chúng, ta đừng giam chúng vào ký túc 
xá, đừng kiếm thầy bắt chúng học thêm. Những cách đó đều 
vô hiệu. Cứ đề cho chúng học được bao nhiêu thì học và đồng 


Siện 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


thời cho chúng tập nghê, làm theo sở thích của chúng. Biết 
đâu tập nghè ít lâu, chúng chẳng thấy rằng làm nghề gì cũng 
vậy, không có một sức học chắc chắn thì thua kém người, 
và lúc đó, chúng hăm hở học, hối hận đã bỏ phí nhiều năm. 


Nếu công việc tay chân mà chúng cũng không thích nữa 
thì chỉ còn cách là đành vậy thôi và trông mong ở thời gian 
có thay đôi chúng không. 


Chúng ta đã xét trên hai chục hạng học sinh làm biếng. 
Trong số đó chỉ có hai hạng sau cùng (hạng trẻ bướng bỉnh 
muốn chống lại cha mẹ và hạng có nọa lực là cólỗi). Vậy khi 
thấy trẻ học không có kết quả mà không xét nguyên nhân, đồ 
lỗi ngay cho chúng, thật là bất công với chúng. 

Tìm được nguyên nhân tồi lại biết kiên tâm dùng phương 
pháp xác đáng đề trị thì 10 trò làm biếng có thể sửa được 
tới chín. Muốn tìm nguyên nhân, phụ huynh học sinh phải 
hợp lực với ông thầy. Trong chương sau,chúng tôi sẽ xét 
vấn đề này.) 


(1) Tài liệu đề việt chương IX đều rút trong cuồn “Gulde pratique de 
léducation. La guértson des défanfs et des vices chez lenfan†” của bác sĩ 
Glibert Robin. Cuôn ây rât nên đọc. 


96 


Nguyên Hiển Lê 


CHƯƠNG X 


GIA ĐÌNH VÀ TRƯỜNG HỌC 


I— Sự hợp tác giữa gia đình và trường học 
2.— Cách cự xứ với ông giáo 


3.— Những bài báo không đứng đắn 


1 


G1a đình và trường học phải hợp tác chặt chẽ với nhau, 
cùng săn sóc hạnh kiểm và sự học của trẻ, trao đối những 
nhận xét riêng của nhau về trẻ; có vậy mới khỏi thấy cảnh 
trống đánh xuôi kèn thôi ngược, một bên tận tâm xây dựng, 
một bên vô tình phá hoại. Gần đây nhiều người đã nhận thấy 
sự cần thiết ấy và những hội phụ huynh học sinh đã bắt đầu 
xuất hiện ở Sài Gòn. 

Chúng ta mong rằng tại mỗi tỉnh nhỏ cũng sẽ có một 
hội và gia đình cùng trường học sẽ bắt tay nhau hoạt động 
hăng hái hơn nhiều. 


—Mỗi hội nên lập một tủ sách học sinh, như vậy chưa đủ; 


Siếi 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


mỗi hội viên còn nên cấm con em đọc những sách nhắm nh, 
coi những phim bậy bạ. Cẫm và kiêm soát. Học đường cũng 
nên lâu lâu làm một cuộc “ráp”, xét cặp sách của trẻ xem có 
những loại sách “con heo” và loại “kiếm hiệp ba xu” không. 


Cách đây độ một tháng, một báo ở Sài Gòn đăng tin 
hàng ngàn nữ sinh Hà Nội gửi thư lên nhà cầm quyền xin 
cấm xuất bản hai loại sách ấy. 

Tuổi thiếu niên là tuổi thơ mộng. Chỉ cấm trẻ đọc sách 
bậy chưa đủ. Phải có những sách bồ ích và vui để các em 
đọc, phải nuôi cho các em một lý tưởng, nếu không sự trống 
rỗng trong đầu óc các em sẽ hại cho tỉnh thần các em lắm. 
Sao các hội phụ huynh học sinh không đặt ra những phần 
thưởng đề khuyên khích sự sáng tác các loại sách “Tuôi thơ” 
lành mạnh đó'*° hoặc hùn nhau lập một nhà xuất bản những 
sách bố ích cho thiếu nhi và thanh niên? Ở Sài Gòn đã có 
được năm, sáu hội phụ huynh học sinh, mỗi hội ít nhất cũng 
có năm trăm hội viên, tính chung các hội ở toàn quốc cũng 
được sáu ngàn hội viên. Nếu mỗi hội viên mua được một 
cuốn thì chỉ xuất bản cho các gia đình các hội viên cũng có 
lời rồi. Huống hồ còn nhiều độc giả ở ngoài hội nữa. Công 
việc ấy vừa hữu ích, vừa có lợi, và chỉ cần đoàn kết nhau là 
làm được. 

Mỗi phụ huynh học sinh nên có rmột cuốn số trong đó 
ghi những nhận xét về trẻ gởi cho học đường biết, học đường 
cũng ghi nhận xét cho gia đình hay và hỏi gia đình về đời 
sông của trẻ, như: 


(1) Mây năm nay chúng tôi đã xuât bản được năm cuồn loại Gương danh 
nhân cho thanh niên đọc. 


98 


Nguyên Hiển Lê 


Trẻ đi học vê có đúng giờ không? 
Hôm qua nghỉ buôi sáng, tại sao? 
Lúc này đọc những tiêu thuyệt gì? 


Trong lớp có vài lần mơ mộng. Ở nhà ra sao? 


— G1a đình và trường học nên lập cho mồi trẻ một thẻ vê 
sức khỏe, tính tình, sự học và thiên tư của em. 


— Tại ban Tiêu học, phụ huynh học sinh nên lâu lâu lại 
thăm ông giáo đê hai bên hiệu biệt nhau mà hợp tác với nhau. 


Lên ban Trung học, mỗi giáo sư dạy nhiều lớp quá (nhất 
là tại trường tư, có ông dạy mười lớp, cộng là năm, Sáu trăm 
học sinh), ta lại thăm các ông, chắc nhiều ông miễn cường 
mà tiếp; nhưng ta có quyên viết thư hỏi ông về hạnh kiểm 
và sự học của trẻ và những ông nào có lương tâm một chút, 
tất vui vẻ trả lời ta. Nếu bắt đắc dĩ phải lại thăm các ông, thì 
đừng ngồi lâu, trừ khi chủ nhân thực tình giữ ta lại. 


— Nhiều phụ huynh học sinh phàn nàn một số trường tư 
không có kỷ luật, giáo sư không biết dạy hoặc thiếu tư cách, 
lớp học đông quá mà học phí cao... Các vị ấy chỉ biết phản 
nàn suông. Tại sao lại có thái độ tiêu cực như vậy? Không 
ai chối cãi rằng mở trường tư là “làm ăn”. Tuy nhiên, việc 
làm ăn ấy không giống hắn các việc làm ăn khác, như việc 
mở tiệm “nhảy đầm” chẳng hạn. Khi bỏ tiền ra cho em học, 
ta có quyền đòi hỏi các ông chủ trường một chút xíu lương 
tâm, một chút xíu thôi. Có những lớp chín chục trò, có những 
trò nghỉ hai ba ngày mỗi tuần mà trường học không cho gia 


99 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


đình hay là lỗi tại ai? Sao không tỏ những điều bất mãn của 
ta với ông hiệu trưởng rồi cương quyết đòi những cải cách 
tối thiểu. Một người kêu nài, nhà trường có thể bỏ qua, mười 
người, hai mươi người kêu nài thì trường tư nào mà không 
kiêng nề? Con em ta hư hoài, học hành không tấn tới không 
phải tại học đường mà tại gia đình. 


2 
Đã đành nhiệm vụ của một công chức giáo viên đối với 
quốc gia khác nhiệm vụ của một công chức thư ký sở Ngân 
khố chẳng hạn, nhưng ta cũng không nên vịn vào lẽ nghề 
dạy học là một nghề thiêng liêng mà bắt nhà giáo phải sống 
một đời kiểu mẫu như đời Không Tử hoặc Socrate. 


Trái lại, coi nhà giáo như một công chức khác thì cũng 
quá. “Ông dạy con tôi thì ông ăn lương nhà nước, tôi cho 
con tôi đi học thì tôi đóng thuế cho chính phú; thế là hết nợ 
nhau rồi”. Chỉ những người không biết trọng sự học mới thốt 
ra lời ấy. Than ôi! Trong xã hội ngày nay có một số đông 
người như vậy. 

— Khó xử nhất là khi gặp những ông giáo quá tự tín. 


Một ông nọ dạy lớp ba, thấy một bài làm của một trò nọ 
có chữ đặn (dặn dò), cho là viết sai, thêm ngay chữ g vào 
sau. Nếu chỉ có vậy thì là chuyện thường vì hiện nay ta chưa 
có thê bắt hết thảy các nhà giáo thuộc chính tả được, chính 
các nhà văn, nhà báo mà mươi người tới bảy tám người còn 
viết sai thay! Nhưng nhà mô phạm đó lại lấy thước kẻ quất 
vào bàn tay em nhỏ, bảo: “Đề sau mày nhớ: dặn dò thì phải 
có g nghe không?” 


100 


Nguyên Hiển Lê 


Khi em ây vê nhà ông thân em thây một lăn đỏ ở bàn 
tay, hỏi em, em kê đâu đuôi. 


Ở vào địa vị người cha đó, bạn hành động ra sao? Làm 
thinh, rôi, nêu có thê được, xin cho trẻ đôi lớp, chứ biệt làm 
sao bây giờ? 


Một anh bạn tôi ngày nào cũng coI tập của trẻ, một hôm 
thây thây giáo việt trong tập một em học lớp năm, hai chữ 


(cái dỉa) (dia dấu hỏi), anh sửa lại là “cái đĩa” (dĩa dấu ngã). 


Mấy hôm sau, thầy giáo mở tập ra thấy sửa lại như vậy, 
bảo em nhỏ là “viết theo giọng Huế” và từ đó, cả lớp gọi em 
là “con Huế”, làm em túi thân. Anh bạn tôi kê lại chuyện đó, 
hỏi tôi: “Nên làm sao, anh?””. Tôi đáp: “Quên đi là thượng 
sách, và bảo cháu như vây: ba biết một em nhỏ cả lớp chế 
nhạo là con bé “thò lò mũi xanh”. Em đó vẫn vui vẻ như 
thường, rán học cho nhất lớp rồi chỉ bảo lại bài cho các bạn, 
sau được cả lớp mền. Con nên bắt chước bạn ấy”. 


3 

Tôi có nên kể vào hạng nhảm nhí những /ở báo bề ngoài 
có vẻ chăm lo cho thanh miên, khuyên nhủ học sinh mà kỳ 
thực là nịnh trẻ và bôi nhọ nhà giáo? Ai không biết là có nhiều 
ông thầy thiếu tư cách, họ đáng trách lắm nhưng cái giọng 
“ð là là, fooc-mi-đáp” để mỉa mai họ, thì chẳng nhã chút 
nào cả mà tập cho trẻ thêm hỗn xược. Những người cầm bút 
ấy thường mới chỉ nghe được một tiếng chuông của trẻ mà 
đã vội mạt sát ông thầy. Tôi không hiểu họ có con em đi học 
không nhỉ? Khắp thế giới tôi chưa thấy nước nào mà những 
tờ báo thông tin lại mở những chuyên mục vạch lưng của 


I0I 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


ông thầy cho trẻ xem như ở nước “bốn nghìn năm văn hiến” 
này. Rồi người ta lại còn khuyên khích trẻ bỏ công việc học 
hành đề làm thơ với viết tiểu thuyết nữa chứ! Đề phụng sự 
tiếng mẹ đẻ mà! Thực là làm tiền đủ cách! 


Sau cùng chúng tôi muốn khuyên bạn ít điều này nữa: 

— Nghỉ hè, nên cho trẻ học trước mười bài đầu những 
môn chính chương trình niên khóa sau. 

— Nên tạo không khí yên tĩnh trong nhà để trẻ dễ học: 
tắt máy thâu thanh đi và đừng cho chúng mê man co1 máy 
vô tuyên truyên hình. 

— Tập cho chúng có thứ tự, sách vở đề có chỗ. 

— Khi nhận số điểm của trường, phải coi cho kỹ, chứ 
đừng nhăm mắt ký tên. Thỉnh thoảng, nêu không phải là mỗi 
ngày, coi kỹ bài chúng làm và băt chúng trả bài. 


102 


Nguyên Hiển Lê 


PHỤ LỤC 1 


VÀI TRÁC NGHIỆM VE TOÁN 


Trong chương TL tôi đã nói qua đến những trắc nghiệm 
đê đo tình thân của trẻ. Thời này toán là một môn rât quan 
trọng, nên dưới đây tôi chép lại ít nhiêu trắc nghiệm của ông 
Denjean đê bạn xét trình độ vê môn ây của các em từ chín 
tuôi trở lên. 

a. Trắc nghiệm về phân số 

Bạn bảo các em làm mười bài toán dưới đây. Để các em 
đủ thì giờ suy nghĩ, đừng thúc giục. Nên cho các em làm vào 
lúc tinh thân sáng suôt. Trẻ còn nhỏ thì đừng bắt suy nghĩ 
quá nửa giờ. Nêu nửa giờ mà chưa xong thì đê lúc khác cho 
làm tiêp. Cho các em hay răng bạn ra toán đê thử sức học 
của em, nên các em rán đê hêt tâm trí vô. 

1. Các em hãy viết: 

14 phần 100 thành một phân số: ... thành một số lẻ... 

4 phần 1.000 thành một phân số: ... thành một số lẻ... 

Cho điểm: mỗi lần viết đúng cho nửa điểm, đúng hết 
thì được 2 điêm. 


2. Dưới đây là một đường AB dài LŠ phân. 


103 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#I €1 


Các em đánh dấu x lên trên đường đó sao cho từ đầu A 
tới dấu ấy được 7 phần 10 đường AB. 
Cho điểm : 1 điểm. 


3. Dưới đây là một đường CD dài L0 phân. 


Cũng đánh một dấu X như trên vào chỗ 3 phần 10 con 
đường, rôi thêm vào 3 phân L0 đó, 60 phân 100 của cả con 
đường CD, rôi đánh dâu Y nữa ở cuôi đoạn thứ nhì. 

Cho điềm: mỗi lần đánh dấu trúng, cho nửa điêm. 

4. 5 phần 10 đồng bạc là mấy cắc? 

3 phần 100 của 1 kilômét là mấy đềcamét? 

Cho điềm: câu trên I điểm, câu dưới 1 điềm. 

5. Một phần tư đồng bạc cộng với 3 phần 20 đồng bạc 
là bao nhiêu? 

— 75 phần 100 một kilôgram là bao nhiêu đềcaram? 

Cho điểm: mỗi câu 1 điểm. 

6. Một đường thứ nhất dài § phân, một đường thứ nhì dài 
4 phân. Lây 3 phân 4 đường thứ nhì trừ vào 3 phân 4 đường 
thứ nhất còn lại một đường dài bao nhiêu? 

Cho điểm: 1 điểm. 

7. 4 phần 5 một con đường dài § phân. Cả con đường 
ây đài bao nhiêu? 


Cho điểm: 1 điểm. 


10+ 


Nguyên Hiển Lê 


§. Một bình chứa được I1 lít. Người ta đồ 1 phần 5 lít 
sửa vào bình đó. Muôn cho đây, phải đô vô thêm bao nhiêu 
đêxi lít. Và bao nhiêu xăngti lít? 

Cho điểm: mỗi câu nửa điểm. 

9. Đổi những phân số sau này ra số lẻ: 

Cho điềm: mỗi số trúng, được 1 điểm. 


1 1 1 


10. Làm những toán sau đây, rôi bình dị cho tôi, khi 
không bình dị được nữa mới thôi, sau cùng lây sô chăn 1a: 


Cho điểm: mỗi toán 1 điểm. Nếu trẻ không biết lấy số 


: na... 
Xã 4 ñ 4U 
na sẽ 
S3 4 5 4 
6 „ 3 3 ˆ 
¬ X¬= 6T xã e= 
Mà 
1". 6n... 
4 P„ 5 
g.Š- 3, .2_- 
—4 4 7 
`... 
5 Kì 


chẵn ra thì chỉ cho nửa điểm thôi. Toán thứ nhì nếu trẻ trả 
lời là 35/100 thì cũng kê là đúng. 


105 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


Em nào làm trúng hết được những toán đó, được số điểm 
nhiêu nhât là 25. 

Tuổi về toán của em đó là 14, nghĩa là dù em đó mới 12 
tuôi 3 tháng, nhưng về toán cũng băng một em đúng 14 tuôi 
mà vào hạng trung bình. 

Nếu được 24 điểm thì tuổi về toán được 13 tuổi 10 tháng, 
được 23 điêm thì tuôi vê toán là 13 tuôi 8 tháng... cứ môi 
điêm rút đi 2 tháng. Nêu chỉ được 8 điêm thôi thì dù tuôi 
thật là 12—13, tĩnh thân cũng chỉ băng một em l0 tuôi trung 
bình vê toán. 

Tất nhiên là trắc nghiệm ấy chỉ để thử các em đi học 
trường đêu đêu, và đã học vê phân sô. Còn người lớn mà 
chưa học thì cũng khó làm được bài toán sô 10. 

b. Trắc nghiệm về số học 

Bạn bảo các em làm 1Š bài toán sau này, cứ mỗi bài 
trúng thì được L điêm. Nhiêu nhật là 15 điêm. 

1. Em có 14 trái mận. Ăn hết 6 còn lại bao nhiêu? 

2. Một người đi chợ mua 4 con vịt giá 25° một con và 
một con gà giá 38°. Hỏi người đó đã tiêu hêt bao nhiêu tiên? 

3. Mái nhà trên có 30 viên ngói bề, mái nhà bếp có 20 
viên bê. Hỏi phải thay hêt thảy bao nhiêu viên? 

4. Người ta đưa cho một em nhỏ 2$ đề mua cò 0.508. 
Hỏi em nhỏ mang vê được mây con. 


5. Một cái khạp chứa được 30 lít dầu dừa. Đỗ dầu đó 
vào trong những thùng Š lít thì được mây thùng? 


106 


Nguyên Hiển Lê 


6. Hát bóng 5 giờ chiêu thì tan. Hát mất 3 giờ. Hỏi bắt 
đầu hát từ hôi mây giờ? 

7. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe. Mỗi toa có 7 phòng. 
Trong mỗi phòng có 10 hành khách. Hỏi chuyên đó chở được 
bao nhiêu hành khách? 

§. Một người bán đậu phông, hôm thứ 7 mua 3 kílô. 
Ngày chủ nhật người đó bán được gâp 3 sô ây, nghĩa là bán 
được bao nhiêu kílô? 

9. Một tắm nệm dài 70 phân, rộng 50 phân. Phải mua 
mây thước băng đê viên tầm nệm đó? 

10. Mua một khu vườn giá 8.0008. Bán 10.0008. Lời 
bao nhiêu? 

11. Đường Gia Long từ cầu Máy tới cầu Đúc dài 800 
thước. Đường Lê Lợi từ cầu Đúc tới chợ dài 1.400 thước. 
Hỏi từ cầu Máy tới chợ dài bao nhiêu? 

12. Tôi mua 3 đôi vớ, mỗi đôi giá 248. Tôi để lại cho bạn 
tôi 2 đôi. Bạn tôi phải trả lại tôi bao nhiêu tiền? 

13. Một người trồng khoai, phí tốn hét thảy là 6308. Phải 
bán khoai bao nhiêu đề lời 1708. 

14. Một người may một bộ đồ tây. Trong toa biên: áo 
2355, quân 125%, sơ mi 50%. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu 
tiên? 

15. Ngày LÒ tháng 10, một người thợ làm buổi sáng 3 
giờ 20 phút, và buổi chiều 2 giờ 40 phút. Người đó hôm ây 
lãnh được bao nhiêu, nêu công mỗi giờ là 12§$? 


Được I5 điểm thì tuổi về toán số học là 14 tuổi. 


107 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


14 là 13 6 tháng. 
13 là 13 

12 là 12 6 tháng. 
11là 12 

10 là LI 6 tháng. 
9 là 10 6 tháng. 
8 là k 6 tháng. 
7 là 9tuỗổi 4tháng. 
6 là 9tuổi 1 tháng. 
5 là §tuổi 10 tháng. 
4 là Stuốổi § tháng. 
3 là S§tuốổi 6 tháng. 
2 là S§tuổi 4 tháng. 
Llà S§tuổi 2 tháng. 


c. Trắc nghiệm về toán mét hệ. 

Mỗi bài toán cũng cho 1 điểm. Trúng cả 12 bài thì được 
12 điêm. 

1. Một đồn điền rộng 70 kilômét vuông. Hỏi đồn điền 
ây được bao nhiêu mâu tây? 

2. Một đồng củi được 18 mét khối 750 tắc khối. Hỏi 
đông củi đó được bao nhiêu si-te (stère)? 

3. Mua 2 cây viết chì, mỗi cây 1,5$. Đưa tắm giấy 10%. 
Người bán phải thôi lại bao nhiêu? 


108 


Nguyên Hiển Lê 


4. Đường Gia Long dài 2.700 mét. Nếu đi từ đầu đường 
tới cuôi đường thì được mây kilômét? 

5. Một khu vườn rộng 300 mét, dài 400 mét. Bề mặt 
vườn đó là bao nhiêu are? 

6. Tôi mua 100 lít gạo tẻ, 2 đềcalít gạo nếp và nửa đêcalít 
bắp. Hỏi tính chung hêt thảy tôi có bao nhiêu lít? 

7. Tôi ngồi xe bắt đầu đi từ một trụ kilômét. Xe chạy, tôi 
đêm được 2 trụ kilômét nữa tôi lại đêm được 4 trụ hectômét 
nữa rồi xe ngừng. Hỏi xe chạy hêt thảy được bao nhiêu mét? 

§. Một thùng chứa được 0,236 thước khối. Thùng đó 
chứa được bao nhiêu lít? 

9. Trong cặp sách của em có 3 cuốn sách nặng mỗi cuốn 
3 10 cà-ram, 6 cuôn tập, mồi cuôn nặng 50 cà-ram, một cây 
việt chì nặng 5 cà-ram. Cặp nặng 750 cà-ram. Hỏi em mang 
nặng hêt thảy là bao nhiêu kilô? 

10. Mỗi miếng băng dài 40 phân. Bốn miếng dài bao 
nhiêu thước, bao nhiêu phân? 

L1. Một ve mực chứa được 0,75 lít. Đỗ mực đó vô bình 
nhỏ, môi bình là một phân lít rưỡi. Hỏi được bao nhiêu bình? 

12. Trong Š ton (tonmne) có bao nhiêu kílô? 

Được 12 điểm thì tuổi về toán mét hệ là 14 tuổi. 


li 13 tuổi 6 tháng 
10là 13tuổi 
9là 12tuổi 6 tháng 
§lả 12uuối 


109 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


7là 11 tuổi 6 tháng 
6là 10 tuổi 10 tháng 
5l 10 tuổi 6 tháng 
4là 10 tuổi 

3là 9 tuổi 6 tháng 
2l 9nỗi 

Llà § tối 6 tháng 


Nếu một em thử toán phân số được 12 tuổi § tháng, thử 
toán sô học được I3 tuôi 6 tháng và thử toán mét hệ được L2 
tuôi thì ta cộng 3 tuôi đó lại, rôi lây trung bình: 


12t 8th + 13t 6th + 12t = 37t 14 th = 
3 3 
36t 26th = 12 tuổi 9 tháng. 
3 


Như em ấy tuổi thật là L1 thì về toán em thông minh 
hơn tuôi nhiêu; còn nêu tuôi thật là 14 thì em chậm về toán. 


Những trắc nghiệm trên lập ra cho trẻ Pháp, áp dụng vào 
trẻ em Việt chắc có sai ít nhiều. Nếu có nhiều nhà giáo thí 
nghiệm vào trẻ em Việt Nam thì ta có thể sửa những con số 
tính tuổi lại cho đúng hơn được. 


[10 


Nguyên Hiển Lê 


PHỤ LỤC 2 


TÂN GIÁO DỤC 


1.— Tại sao bạn nên biết về tân giáo dục? 
2.— Những qui tắc chính về tân giáo dục? 
3.— Những nhà đê xưởng tân giáo dục? 


1 
Từ vài năm nay, vấn đề tân giáo dục được nêu trên báo 
chí, sách vở nước nhà và cả trên những tờ quảng cáo của 
một số trường tư. Vậy biết qua về tân giáo dục không phải 
là vô ích. Ta sẽ rõ nền giáo dục ở Âu Mỹ đương chuyên 
hướng ra sao, và phân biệt được trường nào chỉ có danh mà 
không có thực. 


#2 
Trong cuốn “Thế hệ ngày mai”, tôi đã vạch những qui 
tắc chính của tân giáo dục mà tôi xin nhắc qua lại ở đây đê 
bạn nào không có thì giờ đọc cuốn ấy cũng có được một khái 
niệm về vấn đề. 
» Tân giáo dục tuân theo những luật phát triển của trẻ về 
sinh lý, tâm lý. (Trong chương 11 tôi đã xét qua vẻ điểm ấy). 


II 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


» Tân giáo dục tập cho trẻ hoạt động về thể chất cũng 
như về tỉnh thần trong khi học tập chứ không bắt chúng thụ 
động như nền giáo dục cũ (vì thế tân giáo dục còn có tên là 
giáo dục linh động). Trẻ phải nhận xét, suy nghĩ, thực hành, 
chứ không chuyên nhớ cho nhiều. 


» Tân giáo dục theo nhu cầu của trẻ mà dạy chúng những 
điêu chúng thích, tùy tuôi chúng đê chúng vui vẻ, hăng hái 
học. 


- Tân giáo dục tập cho trẻ sống trong đoàn thể nhưng 
vân rán giữ cá tính của môi em và tìm cách phát triên thiên 
tư của môi em. 

» Tân giáo dục tập cho trẻ thích ứng với hoàn cảnh, nên 
trường học không cách biệt với đời mà tiêp xúc với thiên 
nhiên, xã hội. 

° Tân giáo dục có khi để mỗi trẻ tự tổ chức lấy công 
việc của mình tùy tài năng của mình, miên cuôi năm học hêt 
chương trình thì thôi. Lại có khi cho trẻ hợp thành từng nhóm, 
cùng tìm tòi với nhau, trò giỏ1 nâng đỡ hướng dân trò dở. 

» Tân giáo dục tập cho trẻ tự trị, tự giữ kỷ luật trong 
trường và được dự những cuộc hội hợp của nhà trường môi 
khi có cái gì liên quan tới đời sông trong trường. 

Tuy nhiên, tân giáo dục không đề cho trẻ hoàn toàn tự 
do, nghịch ngợm, phá phách trong lớp, theo phương pháp của 
Tolstoi như nhiều người hiểu lầm. Người ta trọng sự tự do của 
trẻ nhưng không cho sự tự do đó làm hại sự học của chúng. 


Gần đây, một vài tờ báo Mỹ phản nàn các trường học 
trong nước thiêu kỷ luật, học sinh nhỏ vô lễ, cứng đầu không 


1Ì 


Nguyên Hiển Lê 


muốn học. Tờ News Daily viết: phương pháp giáo dục như 
ở New York hiện nay chẳng khác một lò luyện những đứa 
trẻ trở thành những tên cướp đường, những tên phạm nhân 
sau này. Trong những năm còn học tại trường, chúng được 
che chở để tự do thành những tội nhân gan dạ và đầy đủ 
kinh nghiệm.“ 

Như vậy là sái với qui tắc của tân giáo dục vì muốn áp 
dụng tân giáo dục, ta phải hiểu rõ tỉnh thần của nó, không 
thể nhắm mắt theo các trường học của Âu Mỹ được và ngay 
ở những xứ đó cũng có rất nhiều trường dạy bậy và có tất 
nhiều nhà giáo thiếu tư cách. 


3 

Ý niệm đầu tiên về tân giáo dục có từ thế kỷ 18, trong 
cuốn “Emile” của I.J. Rousseau. Rồi tới Pestalo zzi, người 
Thụy Sĩ viết cuốn “Comment Gertrude instruit ses enfants” 
để cải cách nền giáo dục cũ; nhưng mãi đến cuối thế kỷ 
trước, tân giáo dục mới bắt đầu phát triên nhờ nhiều nhà 
giáo tận tâm và đa tài. Ta nên nhận điều này là những nhà 
giáo mở đường đó phần đông không xuất thân ở một trường 
sư phạm, không bị uốn nắn theo những qui tắc cổ, nên họ 
có được nhiều tư trởng mới. Cách dạy của họ có nhiều chỗ 
tiêu dị, nhưng người nào cũng yêu trẻ, hết sức nghiên cứu 
tâm lý trẻ, và kết quả đều tốt đẹp. 


Tôi không thể kê hết cách dạy của từng nhà được, phải 


(1) Trong bài “vân đề giáo dục hiện nay ở ngoại quốc” của Đào Thúc, 
Mớót, số 77. 


113 


Săn sóc sI# ĐỌC Củ CO#WI €1 


hàng ngàn trang mới đủ; chỉ xin tóm tắt phương pháp của 
vài nhà có tên tuổi nhất: 


»° Ông John Dewey, theo chủ nghĩa thực :. dụng để xướng 
thuyết Joc bằng đôi sống và trong đời sống. Năm 1896, 
ông thí nghiệm một lớp học mới, cho trẻ tự lựa lấy mục đích 
hoạt động của chúng, tự tìm lấy phương tiện, tự giải quyết 
mọi khó khăn để đạt mục đích ấy. Ông chỉ giữ chức vụ chỉ 
dẫn trẻ khi trẻ hỏi ông điều gì và tập cho trẻ rút kinh nghiệm 
thành bài học. 

Chẳng hạn, trong tỉnh mới mở một tiệm bán sách, ông 
đề nghị với trẻ cũng mở một tiệm bán sách trong sân trường. 
Nếu chúng hăng hái tán thành thì ông giúp chúng thực hành. 
Lựa chỗ nào? Mua những gì về bán? Hàng hóa cất ở đâu? 
Giữ gìn hàng hóa cách Tảo? Giá cả định ra sao? Công việc 
nào giao cho ai? Giữ số sách ra sao?... Trong ba bồn tháng, 
trẻ luôn luôn nhận xét, điều tra, suy nghĩ. tìm tòi, rồi em thì 
học cách đóng bàn, em thì học cách quảng cáo, em học toán, 
em học giữ kho... Có biết bao cơ hội đề học rồi thực hành 
liền để tập sống chung, đoàn kết, tương trợ. 


Thí nghiệm của ông có ảnh hưởng tất lớn ở Mỹ, nhưng 
ta phải nhận rằng phương pháp ấy dùng đề bồ túc nền giáo 
dục thì rất nên, chứ chuyên dùng đề dạy trẻ thì không đủ. 
Có nhiều điều cần biết về Sử ký, Địa lý, Toán học... mà trẻ 
không thể học bằng cách quá thực tiền ấy được. 

° Cũng ở Mỹ, cô J7ølen Parkhurst và ông Washburne 
tuy vẫn theo chương trình của chính phủ mà để trẻ lập lấy 
chương trình học trong tháng hoặc trong tam cá nguyệt. 
Người ta họp trẻ thành từng nhóm về mỗi môn, tùy theo sức 


114 


Nguyên Hiển Lê 


học của mỗi em, hề kém vẻ môn nào, mỗi nhóm có thể tự ý 
để thêm thì giờ vào môn đó. 

»« Bà Monressori, một y sĩ Ý, chuyên trị các trẻ tàn tật 
và nghiên cứu cách dạy trẻ mẫu giáo. Qui tắc của bà là phải 
trọng luật phát triển của trẻ về cơ thê và tỉnh thần. 

Bà đặt trẻ trong những hoàn cảnh rất thuận tiện rồi đề 
chúng tự do phát triển. Mỗi trẻ có bàn ghế TIêng. Đồ chơi 
và học cụ rất nhiều. Trẻ lớp mâu giáo muốn chơi món gì 
thì chơi, học bài gì thì học, học một mình hoặc rủ bạn học 
chung cũng được. 

Đồ chơi bà sáng chế ra tài tình, tập cho trẻ vận dụng cả 
cơ thể lẫn tinh thần. Chỉ tiếc những đồ chơi ấy đắt tiền quá 
nên nhiều người cho phương pháp của bà có tính cách trưởng 
giả. Trường nào áp dụng phương pháp Montessori mà không 
có đủ đồ chơi và học cụ thì chắc chắn là thất bại. 


°Ồ Ở Bỉ, bác sĩ Deeroly cũng như bà Montessori, chủ 
trương trọng sự tự do và luật phát triển tự nhiên của trẻ; 
ông đề xướng lối tổng quát để dạy trẻ tập đọc (coi chương 
V, đoạn 5) và thuyết wng tâm hứng thú. Theo thuyết này, 
trường học nên lựa một số ý chính để dạy trong một thời 
gian khá lâu (chẳng hạn một tháng) rồi gom những đầu đề 
nho nhỏ chung quanh những ý chính đó. Những ý này thành 
như những trung tâm và phải liên lạc trực tiếp với đời sống 
hiện thời của trẻ đề cho trẻ thích: do đó phương pháp có tên 
là trung tâm hứng thú.+ 


(1) Coi thêm cnồn “Đề đào tạo người học trò hoàn toàn” của Thiên Giang. 


115 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


Phương pháp Montessori chỉ để dạy các em lớp mẫu 
giáo; phương pháp Decr oly tiếp theo, dạy các em tới hết ban 
Tiêu học và trong ít năm đầu ban Trung học. 


» Ở Đức, Froebel lập ra những “vườn trẻ em” dạy trẻ làm 
nhiều việc bằng chân tay và học ngay giữa thiên nhiên. Ông 
cũng theo thuyết trung tâm hứng thú của Decroly. 


»° Ở Thụy Sĩ, CJarapède nghiên cứu trẻ thơ chủ trương 
giáo dục phải hợp với mỗi trẻ như cắt áo phải đúng thước 
kích của mỗi người. Ông cải thiện những đồ chơi của bà 
Montessori để trẻ vừa chơi vừa phát triển mọi khả năng. 

» Cũng như ở Thụy Sĩ, ông 4dolhe Ferrière thu thập 
hết những kinh nghiệm của các nhà khác, thí nghiệm lại, sửa 
chữa lại, tổng hợp lại. 


° Ở Pháp, ông Aj#ed Bine, một tâm lý gia, nghiên cứu 
và lập ra các trắc nghiệm để dò xét tâm lý và trình độ tinh 
thần của trẻ. Ông lập một hội đề thí nghiệm các phương pháp 
giáo dục mới. Ông chủ trương trẻ phải tập tự thích ứng với 
hoàn cảnh ở chung quanh. 

* Gần đây, ở Pháp, ông Ƒzeinet, mạnh bạo hơn hết, chỉ 
trích kịch liệt lối dùng sách giáo khoa mà dạy trẻ. Ông muốn 
đầu óc trẻ không dính một vết nào của nền giáo dục hiện 
thời, cho trẻ hoàn toàn sống giữa thiên nhiên, tự nhận xét, tự 
rút kinh nghiệm, chép những nhận xét cùng kinh nghiệm đó 
lại thành bài học, rồi tự in thành sách. Sách đó sẽ thay sách 
giáo khoa. Các trường ở khắp nơi trao đổi lẫn sách cho nhau 
thành ra có tình đoàn kết, tương ái chặt chẽ giữa học sinh 
trong nước. Như vậy trường học nào của ông cũng phải có 
một máy in và một hợp tác xã để mua vật liệu rồi xuất bản 


116 


Nguyên Hiển Lê 


sách đem bán hoặc đôi. 


Chủ trương của ông có vẻ quá khích, ít người dám theo, 
trường Freinet có lúc bị chính phủ ngăn cản đủ cách. Bạn 
hữu của ông đang tiếp tục cải thiện, và truyền bá nên giáo 
dục táo bạo đó. 


Xét chung thì nền tân giáo dục hiện 1y, Igay Ở Âu Mỹ 
cũng chưa được mọi Igười công 1 nhận. Vẫn có một số người 
thủ cựu, bênh vực nên giáo dục cỗ truyền và chê tân giáo dục 
là tốn quá (như phương pháp Montessori), là khó thực hành 
(như phải tùy theo cá tính, khả năng của mỗi. trẻ mà dạy), là 
thiên lệch (cho trẻ quá tự do); hoặc bỏ hết nền nhân bản cô 
truyền (như phương pháp Freinet). 


Những lời chê đó đều có một phần đúng. Về giáo dục, 
cũng như vẻ mọi lĩnh vực khác, khi muốn đạp đồ một chế 
độ mới thì bao giờ người ta cũng quá khích một chút, có vậy 
mới mau thành công. 

Nhưng công bình và sáng suốt mà xét thì ta phải nhận 
rằng tân giáo dục có nhiều điểm hợp lý, hợp khoa học (như 
theo sát tâm lý, sinh lý, nhu cầu của trẻ...) nên các nước Âu 
Mỹ đương tìm cách dung hòa nó với nền giáo dục cổ truyền. 
Chẳng hạn ở Pháp, trong các trường Trung học có những 
lớp tân đệ lục, tân đệ ngũ... để thí nghiệm phương pháp hoạt 
động trong giáo dục... 


Và ta cũng nên nhớ điều này: bất kỳ hoạt động nào của 
loài người, vấn đề II òi vẫn là quan trọng nhất, quan trọng 
hơn phương pháp nhiều. Phương pháp hay tới mấy mà con 


117 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#WI €1 


người không tận tâm áp dụng hoặc áp dụng một cách quá nô 
lệ thì kết quả cũng kém, có khi tai hại nữa. 

Giáo dục không phải là trí dục. Sự luyện đức và tư cách 
của trẻ còn quan trọng hơn trí dục: một người thiêu tư cách 
thì càng học rộng càng hại cho đồng bào, nhất là trong những 
thời loạn như thời này. nhưng vì nhan đề cuốn này, chúng 
tôi không thê bàn đến đức dục ở đây được; vậy xin hẹn với 
các bạn một dịp khác. 


Vê chương này, nên đọc thêm những cuôn: 


— lransƒormons Ïécole, của Ad. Ferrière, nhà xuât bản 
Delachaux et Niestlé. 


— Lácole et Ï°enƒant của ]. Dewey, như trên. 
— L enseignement individualisé của R. Dottrens, như trên. 
— La méthode de Decroly của Hamaide, như trên. 


—.Psychologte de l 'enƒant et pédagogie exJérimenfale của 
Clarapède, như trên. 

— La pédagogtie et la philosophie de l éeole nowuvelle của 
Renard, như trên. 

— Léducadon du travail của C. Freinet, nhà xuất bản 
Orphyrs. 

— Để đào tạo người học trò hoàn toàn, của Thiên Giang, 
nhà xuât bản Nam Việt. 

— Thế hệ ngày mai, của Nguyễn Hiến Lê 


118 


Nguyên Hiển Lê 


MỤC LỤC 

TỤA $ 
Chương I_ — Trẻ nào cũng có thể học giỏi ẩượe........................ 9 

1. Chỉ cần một điều 

2. Ai cũng có thể săn sóc sự học của con em" 

3. Không săn sóc sự học của trẻ là không vêu chúng 

4. Trẻ được săn sóc thì học phải giỏi 
Chương II. — Ta phải hiểu biết trẻ........................s ccs se ccersesecsee 13 

1. Tâm ll trẻ rất khó hiểu 

2. Sự phát triển về cơ thể của trẻ 

3. Sự phát triển về nhu cầu của trẻ 

4. Sự phát triển về tỉnh thần của trẻ 

5. Bốn hạng trẻ 

6. Bảy hạng học sinh 

7. Đo tỉnh thân trẻ 


Chương HII. — Theo chương trình nào ? Lập thời dụng biểu 
li fTRC bá tuaotssusSpEiadesusSndfkidsbalasasbusEtsiabbirSadgbisisai 27 


1. Một nỗi khổ tâm chung 

2. Nên nghĩ đến tương lai của trẻ 

3. Nổi giáo dục hiện thời 

4. Nên biết chương trùuh mỗi năm học của trẻ 
5. Lập thời dụng biểu cho trẻ 


Chương IEˆ — Kiểm soát sự học của FƯẺ....................eccecceccei 35 


Săn sóc sI# ĐỌC Của CO#I €1 


1. Kiểm soát kết quả cách nào 
2. Nếu kết quả không được nhà ý 
3. Giá trị những điểm nhà trường cho 
4. Thưởng và phạt 
Chương V. — Dạy và giảng lại bài cho ffẺ........................... cào. 45 
1. Chúng ta là cha, anh và không có gì liên quan tới con em 
mà chúng ta khóng biết 
2. Những lỗi nên tránh 
3. Hai phương pháp dạy 
4. Hai cách dạy 
5. Dạy Ør¿ tập đọc 
6. Dạy frẻ tập viết 
7. Dạy Việt ngữ và ngoại ngữ 
đ. Dạy Ấm độc 
9. Dạy Sử ký 
10. Dạy Địa ý 
TI. Dạy Cách trí 
Chương VI. — Hai môn quan trong nhất : 
JHỚ TPHÚT TÚ. TU TT tuangg(oàbbáeakkoeGsubokdcb¿O34eicGaa2b4cakend 61 
1. Dạy tác văn 
2. Dạy foán pháp 
Chương VII — Đón thấy dạy tại nhà - Cho trẻ học ie............ 7] 
1. Cách đổi đãi ông thầy tại nhà. 
— Nới cậy ông những việc gì? 
2. Lựa trưởng t 


Chương VI. — Trẻ sắp thi ra trường ......................... s5 7 


120 


Nguyên Hiển Lê 


1. Tổ chức sự học của trẻ trong năm thi ra trường 
2. Í† điều nên biết về kỷ tính 
Chương I!X. — Làm sao frị được tát làm biếng của frẻ 
1. Trẻ vốn wa hoạf Tối TT SieM2dsySdeccvSiDeikfsnkvodedionfnsoee 
II. Trẻ làm biếng vì không đủ thông mình..................... 
1. Trẻ trì độn 
2. Trẻ chạm khói 
3. Trẻ b ngoài có vẻ ngu 
LHI. Trẻ đủ thông mình mà làm biếng........................-- 
1. Nguyên nhân vẻ thể chất và sinh lý 
2. Nguyên nhân về giáo đục 
3. Nguyên nhân vềphương pháp dạy đỗ 
4. Nguyên nhân về tỉnh thâm của trẻ 
Chương X. — Gia định và trường học ......................... 
1. Sự hợp tác giữa gia đình và trường học 
2. Cách cư xử với ông thấy 
3. Những bài báo không äứng đắn 
Phụ lục l — Vài tác ghiệm VỀ #Ođj1......................... 
a. Trắc nghiệm về phân số 
b. Trắc ghiệm VỀ Số học 
e. Thắc ghiệm về foán mét hệ 
Phụ lục HI. — Tám giáo đục ..................................ccccccằ: 
1. Tại sao nên biết về Tân giáo đục 
2. Những qui tắc về Tân giáo đục 
3. Những nhà đề xướng Tân giáo dục 


SẴN SóC SỰ Học CỦA CON EM 
NGUYÊN HIẾN LÊ 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 
Biên tập: ĐÀO THỨY NGÀN 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP TP. HỎ CHÍ MINH 
NHÀ SÁCH TỎNG HỢP 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 
ĐT: 38225340 — 38296764 — 38247225 
Fax: §4.8.3§222726 
Emall: tonghopéunxbhcm.com.vn 
Website: www.nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 


GPXB số: 1414-2012/CXB/30-145/THTPHCM ngày 22/11/2012 


